JOHN TOWNSEND 


Ị 


—y 


œ 4 


Đề 


R.u XUẤT BẢN TRÌ 


http://tieulun.hopto.org 


http:/ftieulun.hopto.org 


VẬT LY 
NG NGÀN 


Foolish Physics 
© Harcourt Education Ltd 2007 
Bản tiếng Việt © nhà xuất bản Trẻ, 2013 


BIỂU GHI BIÊN MỤC TRƯỚC XUẤT BẢN ĐƯỢC THỤC HIỆN BỞI THƯ VIỆN KHTH TP.HCM 
'Townsend, John, 1955- 
Vật lý ngớ ngẩn / John Townsend ; Nguyễn Tuấn Vũ dịch. - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2012. 
57 tr.; 23 cm. - (Lịch sử kỳ quái của khoa học = Weird history oŸ science). 


1. Vật lý -- Văn học thanh thiếu niên. 2. Vật lý -- Lịch sử -- Văn học thanh thiếu niên. I. Nguyễn 
Tuấn Vũ. 


530.09 -- dc 22 
T748 


http://tieulun.hopto.org 


ISI KỲ Qụu 


JOHN TOWNSEND 
Nguyễn Tuấn Vũ địch 


VẬT LY 
NGỦ NGẦN 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 


http://tieulun.hopto.org 


⁄ 


Bát [iát rảtJ dt 


/ 


Bạn có biết? 


Thuật ngữ physics (vật lý) có 
gốc tiếng Hy lạp là physis, 
mang nghĩa là “tự nhiên”. 
Cho nên vật lý là ngành học 
chuyên tìm hiểu về thế giới 
tự nhiên, từ hạt nguyên tử 
bé tí đến những ngôi sao 


khổng lồ. 


Chàng Albert Einstein trẻ tuổi > 


- người sau này trở thành 
nhà vật lý lừng danh mọi thời 
đại - từng nói: “Khoa học là 
một món tuyệt vời nếu như 
ta không phải cầu đến nó mà 


mưu sinh.” wh 


y y 


Khoa học vốn đĩ ẩn chứa đầy bất trắc. Để trả lời 
câu hỏi “Thế giới này vận hành ra sao?”, các nhà 
khoa học đã thường xuyên gặp họa. Do tiếp xúc 
với hiểm nguy trong các cuộc thí nghiệm rùng 
rọn, nhiều nhà khoa học đã bị thương tật, thậm 
chí có khi còn tệ hơn nữa. Một số nhà khoa học 
mắc phải những sai lầm ngốc nghếch, bị người 
đời cười chê. Một số ít đi đến những ý tưởng trái 
ngược với nhận thức thời đại, vì vậy mà làm cho 
người ta giận dữ, công kích. 


Rủi ro là vậy, nhưng khoa học cũng mang đến 
nhiều ý tưởng kỳ diệu và phát minh lạ lùng. 
Những thí nghiệm táo bạo cũng đã lấy đi sinh 
mạng của một số nhà khoa học, trong lúc họ tìm 
cách vén bức màn bí ẩn của vũ trụ. Nhiều bí ẩn 
trong số này đến nay vẫn còn nguyên vẹn. 


Nguyên tử: Cấu thành nhỏ nhất của vật chất. 
Vật chất: Chất tạo thành từ nguyên †ử và các hạt tương tự. 


http://tieulun.hopto.org 


Không có các nhà vật lý thì cuộc sống chúng ta Trong các trang sau: 
đâu được như ngày nay. Họ nghiên cứu các cấu 


thành của vật chất (chẳng hạn như các nguyên 


tử). Họ cũng tìm hiểu cả về nhiệt, về ánh sáng, về Phát hiện vật lý 
điện, về chuyển động, và về các loại lực như : trọng đại nào 


trọng lực. Nhờ việc làm của họ mà ngày 4“ -v đã diễn 
nay ta có điện, có truyền hình, máy tính, ` ó ra trong 
xe hơi, máy bay, tên lửa, vệ tĩnh, v.v... ¿ JÊS ` phòng 


Dù đem lại nhiều phát minh như thế, 

các nhà vật lý vẫn thường xuyên bị người 
đời hình dung như những kẻ “dở hơi”. Họ 
là " : Ẫ : VÀ ' Một nhà vật lý vĩ 
àm việc trong các phòng thí nghiệm bên Pi 
đại đã phát 


những cỗ máy kỳ quái, tạo ra những lực HẺ 
lện ra 


khủng khiếp và những công thức ghê . 
cái gì 
dưới cây 
táo? 


rợn. Nhưng thế giới của các nhà vật lý 
điên rồ đó có quả thật đáng sợ và mờ 
ám? Bạn sẽ còn bàng hoàng trước sự kỳ 
quái của lịch sử khoa 


học. 
Nhà khoa 
học nào 
Suýt 

tự sát 
trong 
— cơn sấm 
Từ hàng trăm năm ngay, s sét? 
khoa học vật lý đã tìm cách 
giải mã những bí mật của 
Trái đất và vũ trụ. 


Lực: Sức kéo hay đấy, làm cho đô vật di động hoặc đổi hướng. 
Công thức: Quy trình hay quy luật được mô tả bằng các con số, chữ cái và ký hiệu. 


/ Á^%& 


Khoa học vật lý luôn cố tìm hiểu về Trái đất. Nó 

hình thành từ đâu? Kích cỡ, hình dáng nó ra sao? 
Những dọ dẫm buổi Trong lòng nó có gì? Khoảng 3.500 năm trước 
ban đầu đây, người dân ở khu vực nay là Trung Đông 
từng nghĩ rằng thế giới là một chiếc đĩa dẹt nổi 
Các nhà khoa học đầu tiên trên một đại dương khổng lồ. Khoảng 2.500 năm 
đã xuất hiện từ thời kỳ đồ trước đây, các bản đồ Hy Lạp thể hiện Trái đất 
đá, hàng vạn năm trước giống như một ổ bánh. 
đây. Họ thử nghiệm các 
loại vật liệu như gỗ, đá, 
xương, da... để xem thứ 
nào làm vũ khí, công cụ và 
y phục tốt nhất. Họ mắc 


Khoảng 2.300 năm trước đây, nhà khoa học kiêm 
triết gia người Hy Lạp Aristotle đã mô tả Trái đất 
như một quả bóng khổng Tồ. Ý tưởng này nhanh 
chóng phổ biến. Mới vài trăm năm trước đây, 
phải những sai lầm, nhưng hãy còn có những lời In: về các thủy thủ bị rơi 
rồi họ cũng tìm ra được ra ngoài rìa của Trái đất dẹt. Dĩ nhiên, làm gì có 
tính chất đa dạng của các chuyện này. Từ lâu trước đó, hầu hết mọi người 
loai vật liêu khác nhau. đều đã tin rằng Trái đất hình cầu. 


Nhà soạn bản đồ nổi 
tiếng Albrecht Dùrer đã 
lập ra tấm bản đồ thế giới 
500 năm tuổi này. Đó là 
tấm bản đồ chuẩn nhất 
thời bấy giờ. Nó cho thấy 
từ thời ấy người ta đã biết 
Trái đất hình cầu. 


` ÌN. 


http://tieulun.hopto.org 


Phải mất hàng ngàn năm người ta mới biết được 
vài quy luật tự nhiên cơ bản. Từ rất xa xưa, người 
ta đã quan sát loài chim và tự hỏi chúng bay được 
nhờ đâu. Một số nhà khoa học cổ xưa đã gắn lông 
chim hoặc khung cánh lên đôi tay để bay thử. 
Kết quả đĩ nhiên là bi thảm. Các “người chim” này 
đã trả giá nặng nề để người đời biết rằng đôi tay 
người không đủ mạnh để vỗ cánh như chim. Cho 
đến khi các nhà khoa học còn chưa hiếu biết về 
trọng lực và chuyển động, con người không có cơ 
may nào để bay lượn. Chỉ gần đây thôi, người ta 
mới biết dùng vật lý để chế ra những cỗ máy biết 
bay. 


Ý tưởng lớn về những 
hạt nhỏ bé 


Democritus là nhà khoa học 
Hy Lạp sống cách đây 2.350 
năm. Ông ta nói rằng nếu 
chế một viên đá ra thành 
những mảnh nhỏ hơn, rồi 
nhỏ hơn nữa, cuối cùng ta 
sẽ có những mảnh nhỏ đến 
mức không cách chỉ chẻ 

ra tiếp. Ông gọi mảnh bé tí 
này là atomos, có nghĩa là 
“không thể chia cắt”. Phải 
mất thêm 2.000 năm nữa, 
các nhà khoa học mới đồng 
ý với Ông. 


Democritus (460-357 trước 
CN) cho rằng mọi vật chất 
đều cấu thành từ những 
hạt nhỏ, mà ông gọi là 
“atom”, tức nguyên tử. 


Archimedes là nhà khoa học kiêm toán học lớn 


Xin đừng bắt chước 


của Hy Lạp cách đây 2.200 năm. Người ta đồn 
rằng ông là một người dị thường, không chỉ vì 
Eureka - “Tìm ra rồi” — ông có quá nhiều ý tưởng mới mà còn vì ông hay 
Archimedes hét toáng lên phấn chấn quá đỗi mỗi khi tìm ra được lời giải. 

rồi vọt ra khỏi bồn sau khi 


Nhà vua lệnh cho Archimedes giải một bài toán: 
giải được bài toán chiếc 


Liệu chiếc vương miện của ngài có quả thực 
Ÿ(9)01900112109/1019/01919)016 


: bằng vàng ròng, hay chỉ là một kim loại rẻ tiền 
truyền, ông đã trần truồng 


: nào đó được mạ vàng? Archimedes phải tìm ra 
chạy ra phố sau khi có được 


phát hiện lớn. Nhiều nhà 
khoa học cũng đã có những 
khoảng khắc Eureka này khi 
họ bất chợt tìm ra lời giải 
cho bài toán của mình. 


lời giải mà không được cạo lấy mẫu, làm tổn hại 
chiếc vương miện. Một tối nọ, ông ngồi vào bồn 
tắm, nước quanh ông dâng lên. Và lời giải đã vụt 
lóe lên trong đầu ông. 


Archimedes bất ngờ giải 
được bài toán vật lý của 
ông trong lúc ngồi vào 
bồn tắm và thấy nước 
dâng lên. 


N. llìn Tỷ trọng: Lượng vật chất trong một thể tích nhất định. 


http://tieulun.hopto.org 


Archimedes cân chiếc vương miện. Ông tìm một 
khối vàng có cùng trọng lượng rồi lần lượt đặt 
hai món này vào một chậu nước và so sánh lượng 
nước trào ra ngoài. Ông nhận thấy khối vàng đẩy 
nước ra nhiều hơn chiếc vương miện. Đó là do 
tỷ trọng. Vàng có tỷ trọng cao hơn kim loại làm 
vương miện! Chính vì vậy mà tuy có cùng trọng 
lượng, nó vẫn chiếm ít thể tích hay không gian 
hơn. 


Bằng cách đó Archimedes đã chứng minh rằng 
chiếc vương miện là hàng đỏm. Nó không làm từ 
vàng ròng mà là từ một kim loại rẻ tiền bề ngoài 
trông như vàng. Một phát hiện vật lý nho nhỏ, 
nhưng cũng đáng để nhảy vọt ra khỏi bồn tắm 
lắm chứ, bạn nhỉ. 


Chết cũng vì vật lý 


Archimedes tiếp tục nghiên 
cứu vật lý cho đến khi chết. 
Ông đang vẽ các vòng tròn 

trên cát và tính toán thì bị 


một tên lính La Mã giết chết. 
Câu nói nổi tiếng của ông 
lúc ấy là: “Đừng làm hỏng 
các vòng tròn của tô 


tr 
Í 


Ý tưởng của Archimedes 
về tỷ trọng đã giúp các 
nhà khoa học kiểm tra 


Lên lượng vàng trong các 


kho báu. Đây là tấm mặt 
nạ vàng của vị vua cổ Ai 
Cập Tutankhamun. 


Thời Trung Cổ 


Thời kỳ từ năm 600 đến 
1.500 sau CN được gọi là thời 
Trung Cổ. Trong thời gian 
này, những ai cố tìm hiểu về 
Trái đất, Mặt trời, Mặt trăng 
và các ngôi sao đều gặp phải 
rắc rối. Giáo hội Công giáo 

ở châu Âu rất có thế lực, 

và họ không thích các nhà 
khoa học thách thức lại Kinh 
Thánh. 


Nicolaus Copernicus dùng 
các mô hình để tìm ra vị trí 
của Trái đất, các hành tinh 
khác và Mặt trời. 


Nà Hilu 


Hàng trăm năm sau người Hy Lạp cổ, các nhà 
khoa học chuyên nghiên cứu các vì sao vẫn tin 
rằng Trái đất là trung tâm vũ trụ. Giáo hội Công 
giáo dạy rằng Mặt trời, Mặt trăng và các vì tỉnh 
tú đều xoay quanh Trái đất. 


Giờ đây ai cũng biết rằng Trái đất xoay quanh 
Mặt trời. Nhà khoa học người Ba Lan Nicolaus 
Copernicus (1473 - 1543) đã phát hiện ra rằng 
Mặt trời là trung tâm của Hệ Mặt trời. Bằng cách 
nghiên cứu chuyển động của Mặt trời, Mặt trăng 
và các ngôi sao trên bầu trời, ông chứng minh 
rằng tâm của Hệ Mặt trời nằm “bên trong Mặt 
trời hay gần đâu đấy”. Tuy nhiên, ý tưởng của 
ông đã chọc giận Giáo hội. 


Hệ Mặt trời: Hệ thống hành tinh, mặt trăng và các vật thể khác xoay 
quanh Mặt trời. 


Nhà khoa học người Đan Mạch Tycho Brahe 
(1546 - 1601) tiếp tục triển khai ý tưởng của 
Copernicus. Ông ghi chép lại chỉ tiết những gì 
mình quan sát được hàng đêm trên bầu trời. Ông 
còn chế ra cả những thiết bị đặc biệt để nghiên 
cứu các vì sao và hành tĩnh. Các đo đạc của ông 
là cực kỳ chuẩn xác. 

Không chỉ nổi tiếng là nhà thiên văn lớn thời 
bấy giờ, Tycho còn nổi tiếng do bị mất chiếc mũi 
trong một trận đấu kiếm. Ông phải đeo một chiếc 
mũi giả bằng kim loại! Ngay cả cái chết của ông 
cũng nổi tiếng nốt. Tương truyền, ông đã uống 
quá nhiều trong một bữa tiệc. Do quá cả nể, ông 
không dám từ chối những lời mời rượu. Bàng 
quang của ông bị ứ, không tiểu được, và ông đã 
chết đân chết mòn sau 11 ngày. 


Tycho Brahe (phải) làm việc 
cùng người trợ tá Johannes 
Kepler (trái) để giải quyết 
nhiều bài toán hóc búa 
trong thiên văn học. Kepler 
sau này còn nổi tiếng hơn 
cả Brahe (xem trang 12). 


Bạn có biết? 


Năm 2005, các nhà sử học 
đã phát hiện một ngôi mộ 
ở Ba Lan, mà họ nghĩ là nơi 
an táng của Copernicus. Từ 
hộp sọ, họ dựng lại khuôn 
mặt để biết ông trông ra 
sao lúc sinh thời. Họ nói: 
“Chúng tôi tin tưởng gần 
như 100% rằng đó chính 
là Copernicus.” Ông ấy có 
chiếc mũi gây và một vết 
seo phía trên mắt phải. 


Nhà thiên văn: Nhà khoa học chuyên nghiên cứu các vì sao, hành †inh và thiên thể. ( 


Tycho Brahe có một người trợ tá người Đức rất 
Mệnh trời thông minh tên là Johannes Kepler (1571-1630). 
Ông này là một trong những người đầu tiên khai 


Từ thời cổ đại người ta đã sinh ra môn học mà nay ta gọi là vật lý thiên văn. 
liên kết các vì sao với số Nhưng, cũng giống như bao người khác thời ấy, 
phận con người. Nhiều ông cũng tin vào thuật chiêm tỉnh, tức quyền 
người tin rằng Mặt trắng lực màu nhiệm của các vì sao tác động lên số 
thống trị đời sống của loài phận con người. Ông vẽ ra hàng trăm sơ đồ tỉnh 
người. Chiêm tỉnh học rất tú để dự báo về tương lai. Ông viết ra những 
được trọng vọng. Các thầy ý tưởng của mình, gửi đến nhà khoa học vĩ đại 
lang thời Trung Cổ thường nhất thời bấy giờ là Galileo Galilei (1564 - 1642). 
chữa trị cho bệnh nhân 

bằng những cách khác 

nhau tùy theo cung mệnh 

của từng người. 


Từ năm 1609, Galileo bắt 
đầu dùng kính viễn vọng để 
đạt được nhiều khám phá, 
bao gồm việc phát hiện lần 
đầu tiên các dãy núi trên 
Mặt trắng. 


Vật lý thiên văn: Nhánh khoa học chuyên thực hiện các đo đạc vật lý và hóa 
từ học tiến hành trên các ngôi sao và các vật thể lớn khác †rong không gian. 


Galileo đã chế tạo ra một trong những kính viễn 
vọng đầu tiên, nhưng những gì mà ông thấy 
được đã khiến ông gặp rắc rối to. Ông ghi nhận 
có ba “ngôi sao” sáng di chuyển quanh Mộc tinh. 
Nếu các ngôi sao này không xoay quanh Trái đất 
thì Trái đất không thể là trung tâm của mọi thứ. 
Như vậy, Copernicus có lẽ đã đúng khi cho rằng 
Mặt trời mới là trung tâm. 

Galileo viết lại phát hiện của ông, nhưng ông 
cũng biết rằng Giáo hội Công giáo sẽ nổi giận. 
Dù vậy, ông vẫn đánh liều công bố các ý tưởng 
của mình. Thời ấy, việc nghi vấn các giáo lý của 
Kinh Thánh được xem là trọng tội, cho nên ông 
đã bị bắt giữ. Cũng chỉ tại môn vật lý! Thoạt đầu, 
ông bị tống giam, sau đó bị quản thúc tại nhà ở 
Florence (Ý) cho đến khi ông qua đời 9 năm sau 
đó. 


Bị trừng phạt 


Các lãnh đạo Giáo hội Công 
giáo dọa tra tấn Galileo. Để 
thoát tội, ông buộc phải 
thừa nhận rằng ý tưởng Trái 
đất xoay quanh Mặt trời của 
ông là sai lầm. Cuối cùng, 
ông đành tuyên bố rằng Trái 
SP] 4019)019E6010)/-)0 990191 
Nhưng, tương truyền, ông 
đã nói thầm ngay sau tuyên 
bố đó: “Thế nhưng, nó vẫn 


cứ chuyển động.” Năm 
1983, Giáo hội cuối cùng 
cũng đã đồng ý rằng Galileo 
“có thể đã đúng”. 


Ba đốm sẫm trên Mộc 
tính chính là bóng 

của ba vệ tỉnh nhỏ rọi 
xuống bề mặt của nó. 
Đó là ba “ngôi sao” mà 
Galileo từng đề cập. 


Chiêm tỉnh: Ngành phi khoa học, nghiên cứu †ác động của các ngôi sao lên đời sống 


và các mối quan hệ của con người. 


⁄ 


JlanlÌ Đại {0l lựt 


/ Ả<Š 


Loài người luôn mơ ước rời mặt đất để bay cao. 
Nhưng cho dù biết bao lần khoác cánh lông chim, 
Rơi xuống đất từ trên cây nhảy xuống, vẫn chẳng ai bay được. 


Các nhà khoa học bắt đầu thắc mắc về việc bay. 
Một trong rất nhiều “người Tại sao loài người không bay được? Lực nào đã 
0/31 nn]Ïsif 0 ng 1 họ dưới mặt đất? Tại sao các đồ vật lại rơi? 
IO 02002000 J2 Chuyện kể rằng Calilco vĩ đại đã ở hàng giò trên 
năm trước đây, ông đã bay 
được khoảng 200m. Nhưng 
có vẻ như đó là một cú đáp 
thì đúng hơn, vì ông nhảy 
D4019)01981801191001619)000107-1910) 


ngọn tháp nghiêng Pisa của nước Ý, thả những 
viên đạn pháo và đồ vật xuống để xem chuyện 
gì xảy ra. Ông nhận thấy các đồ vật trọng lượng 
khác nhau đều rơi với cùng vận tốc. Điều này vào 
thời đó được xem là một bất ngờ. Đó là một phát 
3... ... hiện khoa học thú vị, nhưng nó chẳng giúp gì cho 
với đôi cánh cột vào thân 


ý SIYY: Sš LựP Ệ việc bay. 
mình. Eilmer sà xuống, ngã 


nhào và bị gãy cả hai chân. 


Tu sĩ Eilmer chỉ có 
thể đáp xuống đất 
với cặp cánh tự chế. 
“Chuyến bay “của  ** 
ông vào năm 1010 
sau CN có lẽ trông na 
ná như thế này. 


http://tieulun.hopto.org 


Chẳng ai biết có bao người đã gắn cánh vào vai... 
để rồi ngã gãy cổ. Cổ tích Trung Hoa có đề cập 
đến những người bay được bằng cách tự cột mình 
Có ba lĩnh vực khoa học 

quan trọng giúp tạo ra một 


vào con điều. Trước khi có được những cỗ máy 
biết bay, các nhà khoa học cần phải hiểu ba quy NI An: 
luật quan trọng (xem khung bên phải). Phải mất QQA, 

nhiều thế kỷ người ta mới tạo ra được mộtcỗmáy Khí động - sự di 
đủ nhẹ, đủ cứng cáp, đủ khỏe, đủ độ lướt khí để 


đánh bại được lực trọng trường. 


chuyển của các luồng 
khí quanh vật thể bay. 
NỈ 


Lực đẩy - lực khiến 


: : cho vật thể dịch chuyển 
PẺ Đáng để bạn biết và tiếp tục di động. 
Lực khiến chân ta bị níu chặt trên mặt đất có tên là n"..... 
trọng lực hay lực hút của Trái đất. Đó là một trong cỗ máy bay bằng vật 
những lực cơ bản của tự nhiên. Lực hút của Trái đất liệu vừa cứng cáp lại 
kéo mọi thứ về phía tâm của nó. Không có lực hút vừa đủ nhẹ để trụ được 
này thì chẳng vật gì ở yên trên mặt đất. Các đồ vật trên không. 
sẽ nổi bồng bềnh khắp xung quanh và trôi dạt ra 
không gian. 


Ngoài không gian, lực hút 
của Trái đất hầu như bằng 
không. Cho nên người và 
vật sẽ nổi bồng bềnh như 
thể không cân nặng gì cả. 


Trái táo ở trong đầu 


Người ta kể rằng, Newton 
đang ngồi trong căn vườn 
vào năm 1664, tức lúc ông 
22 tuổi, thì một trái táo từ 
trên cây rơi xuống trúng 
đầu ông. Irong đầu ông bật 
ra một câu hỏi đơn giản: 

Tại sao trái táo lại rơi xuống 
chứ không vọt lên? Thế là 
ông bắt đầu nghiên cứu cái 
lực đã làm cho mọi thứ rơi 
xuống. Cũng chính từ đó đã 
nảy sinh một số ý tưởng vĩ 
đại nhất trong lịch sử vật lý. 


Câu chuyện trái táo rớt 
trúng đầu Newton liệu có 


Isaac Newton (1642-1727) là một trong những 
nhà khoa học lớn nhất mọi thời đại. Ông rất giỏi 
toán và đã đưa ra đủ loại lý thuyết về ánh sáng, 
về thiên văn, về trọng lực. 


Newton là nhà khoa học bẩm sinh vì ngay từ bé 
ông đã luôn luôn tìm hiểu nguyên do của mọi 
thứ. Khi một cơn bão ập đến trong đêm, mẹ 
của Newton sai ông đi kiểm tra điền trang, xem 
các cánh cổng đã khóa chặt chưa. Không thấy 
Newton trở về, mẹ ông hoảng hốt đi tìm. Bà phát 
hiện ra cậu con đang nhảy qua hàng rào để xem 
gió có thể thổi mình bay xa đến bao nhiêu! 


thật hay không? Chỉ biết ông 
đã thuật lại câu chuyện này 

cho bạn bè vào khoảng năm 
1726, khi ông sắp từ trần. 


cˆ= li 


16 — 
tỪ 


Lý thuyết: Ý tưởng tổng quát để giải †hích sự vận hành của điều gì đó. 


 Ỷ 


Khi Newton nghĩ ngợi vì sao đồ vật lại rơi xuống 


đất thì đó cũng là lúc ông bắt đầu nghiên cứu về 
trọng lực. Ông đã đặt ra những câu hỏi đại loại 
như: Điều gì khiến đồ vật rơi xuống? Liệu có điều 
gì ngăn được chúng rơi xuống? Liệu Mặt trời, 
Mặt trăng và các vì sao có rơi xuống không? Nếu 
có thì tại sao chúng không rơi xuống Trái đất? 
Newton mất nhiều năm để giải đáp các câu hỏi 
này bằng cách tư duy, làm các phép tính và tiến 
hành các thí nghiệm. Ông đưa ra luật trọng 
trường để giải thích vì sao Trái đất hút các đồ 
vật về phía nó, mạnh/yếu tùy theo độ nặng/nhẹ 
và gần/xa. Ông giải thích bằng cách nào các hành 
tỉnh xoay quanh Mặt trời và các Mặt trăng xoay 
quanh các hành tỉnh. Đó là một sự đột phá trong 
ngành vật lý. 


Thiên tài: Người có tài năng xuất chúng. 


Newton có được các ý 
tưởng về trọng lực một 
phần là nhờ Mặt trăng. 

Ông tưởng tượng ra một 
lực huyền bí không chỉ hút 
đồ vật xuống mặt đất mà 
còn tác động rất xa ngoài 
không gian. 


Vật lý ngộ nghĩnh 


|saac Newton đã tạo ra 
những bước tiến lớn trong 
nghiên cứu về trọng lực, sự 
chuyển động, ánh sáng và 
các lĩnh vực khoa học khác. 
Thế nhưng những người 
khác lại không biết phải đối 


xử với ông như thế nào. Ông 
là một thiên tài hay một gã 


lập dị? Về cuối đời, Newton 
quả thật đã trở nên rất kỳ lạ. 
Ông thường tranh luận gay 
gắt với các nhà khoa học 
khác và một số người còn bị 
ông từ chối trao đổi. 


Khoảng 500 năm trước đây, nhà khoa học Trung 


PhiHBeiei xử Hoa tên là Phùng Huyền đã tìm cách rời mặt 
đất nhờ lực đẩy mạnh của tên lửa. Ông muốn 
ì _. trở thành phi hành gia đầu tiên trên thế giới. Để 
Hơn 1.500 năm trước đây, 

người Trung Hoa đã chế ra 


món đồ chơi “trực thăng” 


được vậy, ông chế ra một chiếc ghế bay có gắn 
tên lửa, cột vào hai cánh diều lớn. Sau đó, ông 


đơn giản (chong chóng), tự cột mình vào ghế rôi ra lệnh cho các gia nhân, 


có thể bay lên không. Nhà mỗi người mang theo một ngọn đuốc, cùng lúc 


châm ngòi 47 chiếc tên lửa. Một tiếng ĐÙNG cất 


bác học kiêm nghệ nhân : Í 
lên vang dội. Khi khói tan, chắng ai thấy gì cả. 


người Ý Leonardo da Vinci 
(1452 ~ 1519) đã chứng tô Phùng Huyển và chiếc ghế của ông đã tan thành 
có kiến thức khoa học rất tro bụi. 

tốt khi ông thiết kế ra nhiều 

thể loại máy biết bay. Nhiều 

khả năng các thiết kế này 

đã không được thực thị, 

mặc dù một số có thể hoạt 

động được giống như các 

tàu lượn ngày nay. 


Cuộc hành trình của Phùng 
Huyền đến các vì sao đã 
không được như ý: chiếc 
ghế của ông nổ tung! 


` llìu Phi hành gia: Người du hành †rong không gian. 


Năm 1781, nhà thiết kế người Đức Karl Frendrich 
Meerwein đã chế ra và bay thử trên một cỗ máy 
vận hành bằng võ cánh. Tuy nhiên, theo tường 
thuật của những người chứng kiến, chiếc “máy 
bay” này thực chất là một tàu lượn. Nó không thể 
trụ trên không nhờ sức vỗ của cặp cánh. 


Hai năm sau đó, một “máy bay” khác lại cất cánh, 
lần này là bằng khí nóng - nó bay lên nhờ khói. 
Hai anh em nhà Montgolfier người Pháp đã chế 
ra một quả cầu nạp đầy khí nóng tạo ra từ một 
ngọn lửa lớn ở bên dưới. Quả cầu này mang theo 
một con cừu, một con vịt, một con gà trống tơ bên 
trong một chiếc rổ. “Lô hàng” này nhằm chứng 
minh rằng việc sống sót trên trời cao là khả thi. 
Hai anh em Montgolfier rõ ràng đã không muốn 
đặt cược sinh mạng của chính họ. 


Khoa học rùng rợn 


Năm 1782, hai anh em 
Montgolfier phát hiện ra 
rằng nếu tích tụ không khí 
nung nóng bên trong một 
chiếc túi nhẹ làm bằng 

vải thì chiếc túi sẽ bay lên 
L4016)019/87-10T6010)/-)419-)/ 617. 
gia súc, những người đầu 
IH2)E61)9199/2/9810-189-11 
vào năm 1783. Hai người 
đàn ông đã dùng quả cầu 
Montgolfer để bay khỏi 
Paris. Họ trụ được 25 phút và 
đáp an toàn xuống đất, cách 
nơi xuất phát 9km. 


Những người đầu tiên bay trên 
quả cầu khí nóng (hay còn gọi 
là khinh khí cầu) là Pflatre de 
Rozter và Marquis dArlandes. 


Phải chăng anh em nhà 
Montgolfier không tin tưởng 
tác phẩm của chính họ? 


“Con người sẽ chưa thể bay 
được trong 50 năm nữa” 
Wilbur Wright đã tuyên bố 
như thế vào năm 1901. Hai 
năm sau, ông đã tự chứng 
minh rằng mình sai. Cùng 


người em Orville, ông đã 
chế ra chiếc máy bay đầu 


tiên của loài người, chiếc 
Flyer I (còn được gọi là Kitty 
Hawk). Orville thực hiện 
chuyến bay đầu tiên ở Bắc 
Carolina, Hoa Kỳ. Năm năm 
sau, đến phiên ông em tuyên 
bố: “Sẽ không có chiếc máy 
bay nào bay nổi từ New York 
đến Paris.” Một lần nữa, chỉ 
20 năm sau, người ta lại thấy 
ông em này cũng bé cái lầm. 


Cuộc chiến chống lại trọng lực tiếp diễn suốt 
thế kỷ 19, khi các nhà khoa học liên tiếp tung 
ra những cỗ máy biết bay. Năm 1853, George 
Cayley đã chế ra cỗ máy biết bay có thể mang 
theo một người. Nó bay được 275m, băng qua 
một thung lũng. Đó là kỷ lục hành trình đầu tiên 
trên không, nhưng “tàu bay” này chỉ lượn thôi 
chứ không tạo được lực bay. 


Từ khoảng năm 1890, kỹ sư người Đức Otto 
Lilienthal bắt đầu bay bằng chiếc tàu lượn đo 
ông tự thiết kế. Ông thậm chí đã tạo ra một ngọn 
đồi để từ đó cất cánh. Thật đáng buồn cho ông vì 
ông đã bị rơi mà chết. 


Sau hơn 2.500 lần bay trên cỗ 
máy tương tự như tàu lượn, 
‡ Otto Lilienthal đã gặp nạn, tử 
vong. Một cơn gió mạnh, đột 
ngột làm ông mất kiểm soát 
và rơi xuống đất. 


http://tieulun.hopto.org 


Một số nỗ lực làm chủ môn khoa học bay đã kết 
thúc bằng thảm họa. Louis Charles Letur của 
nước Pháp đã chế ra một dạng tàu lượn - dù. 
Ông đã bay thử thành công vào năm 1853, ngay 
sau chuyến bay của Cayley. Năm sau đó, Letur 
bị rơi ở London và qua đời do thương tích quá 
trâm trọng. 


Năm 1874, một thợ làm giày kiêm khoa học gia 
người Bỉ tên Vincent De Groof đã chế ra một cỗ 
máy vừa có cánh vỗ vừa có dù. Kế hoạch của ông 
là thả cho nó bay từ một quả khí cầu rồi từ từ đáp 
xuống. Nhưng cặp cánh đã bị gãy và ông rơi tự 
do như một viên đá, chết thảm. 


Năm 1895, nhà khoa học người Anh William 
Thomson (Huân tước Kelvin), đã tuyên bố: 
“Không thể chế ra những cỗ máy bay nhẹ hơn 
không khí được.” Tám năm sau, anh em nhà 
Wright đã chứng tỏ rằng ông lầm to. 


Đập nhanh 
cũng không xong 


Năm 1902, nhà phát minh 
người Anh Edward Purkis 
Frost đã chế ra cỗ máy bay 
với cánh như cánh qua. Các 
cánh này được làm từ cây 
liễu, lụa, lông chim, nên rất 
nhẹ. Đáng tiếc là Frost thì 
không nhẹ chút nào. Mặc 


dù đôi cánh này có thể đập 


100 lần mỗi phút, Frost vẫn 
không thể nào rời mặt đất. 


Năm 1904, trong khi 
Frost vẫn đang loay hoay 
thử nghiệm cỗ máy bay 
bằng vỗ cánh của ông 
thì anh em nhà Wright 
đã thực hiện thành công 
chuyến bay lịch sử của 
họ từ một năm trước đó. 


Úi chà! Họ lầm rồi! 


Năm 1956, nhà thiên 

văn Richard van der Riet 
Wooley đã tuyên bố rằng 
du hành không gian là 
chuyện không tưởng. 
Ngay năm sau đó, các nhà 
khoa học Nga đã đưa chiếc 
phi thuyền vệ tinh đầu 
tiên mang tên Sputnik lên 
không gian. 

Năm 1957, nhà khoa học 


người Mỹ Lee De Forest 
tuyên bố: “Con người sẽ 


Năm 1668, Isaac Newton đã chế ra một loại kính 
viễn vọng mới có gương cong. Nhờ nó mà các 
nhà thiên văn có thể quan sát Mặt trăng rõ hơn 
hẳn, và nảy ra câu hỏi: nếu lên được đến đó thì sẽ 
như thế nào? Tuy nhiên, họ vẫn cho rằng lên Mặt 
trăng là chuyện trong mơ. Để thiết kế một phi 
thuyền không gian, họ phải tính ra được kích cỡ, 
vận tốc, và lượng nhiên liệu cần thiết. Ngoài ra, 
còn có bài toán làm sao quay trở về Trái đất nữa. 
Với những bài toán như thế, cần phải có những 
cách tính toán mới, căn cứ trên cách thức di 
chuyển của các vật thể trong không gian. Chính 
Newton là người khởi đầu môn khoa học này 
bằng các định luật chuyển động của ông. Ông 
thậm chí còn lập ra một ngành toán học mới, có 
tên là giải tích, để giải quyết các bài toán này. Sau 


không bao giờ lên được 
Mặt trăng, cho dù khoa 
học có tiến bộ đến đâu ởi 
nữa trong tương lai.” Chỉ 
12 năm sau chuyện đó đã 


nhiều lần xuất phát thất bại, khoa học tên lửa bắt 
đầu cất cánh vào thập niên 1920 nhờ công của 
một kỹ sư người Mỹ tên Robert Goddard (1882 
- 1945). 


diễn ra. 


Robert Goddard phóng những 

tên lửa đầu tiên từ nông trang 
của bà cô ông, tại Auburn, bang 
Massachusetts, Hoa Kỳ. Cuộc hành 
trình của tên lửa tên “Nell“ đã kết 


thúc trong chưa đầy 3 giây. 
lì NASA (Viết tắt của National Aeronautics and Space A dministration): 
tỪ Cơ quan Hàng không và Không gian của Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm về 


các chương trình không gian của nước này †ừ năm 1958. 
http://tieulun.hopto.org 


Goddard phóng tên lửa đầu tiên dùng nhiên liệu 
lỏng vào năm 1926. Không giống như tên lửa 
pháo hoa, ông có thể kiểm soát được việc bay của 
nó. Ngày nay, Goddard được xem là ông tổ của 
môn khoa học tên lửa hiện đại. 


Nhà khoa học người Đức Wernher von Braun 
(1912 - 1977) tiếp tục triển khai các tên lửa. Ông 
làm việc cho cơ quan NASA của Hoa Kỳ trong 
dự án phi thuyền không gian Apollo. Năm 1969, 
giấc mơ ngàn xưa của loài người đã trở thành 
hiện thực với việc phóng phi thuyền Apollo 11. 
Neil Armstrong và Buzz Aldrin trở thành những 
người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng. 


Cú đáp đầu tiên 


Các phi hành gia lần đầu 
tiên đi bộ trên Mặt trăng 
vào tháng 7 năm 1969. 
Hàng triệu người đã xem 
trực tiếp truyền hình khung 
cảnh trên xứ sở của chị 
Hằng. Đây được xem là 
thành tựu lớn nhất mọi 
thời đại của khoa học. Khi 
Ì(S)I2)40)31/9)01918900/9/680/210) 
bề mặt của Mặt trăng, ông 
nói: “Một bước chân nhỏ 
của con người, nhưng là 
một bước nhảy vọt của 
nhân loại.” 


Đã có 12 phi hành gia đi 
bộ trên Mặt trăng và mang 
về 380kg đất đá và bụi để 
nghiên cứu. 


Ngay từ khi khoa học tên lửa khởi đầu, loài 
người đã mơ đi đến được Hỏa tinh. “Hành tỉnh 


Một sai lầm ngớ 
ngẩn 


đỏ” này vẫn luôn cuốn hút loài người và nhiều 
nhà khoa học hy vọng sẽ đi bộ trên Hỏa tỉnh một 


Khi tàu vũ trụ Mars Climate XI ÀC 42 nĐEnà "..: s Y2 
ngày nào đó. Để làm được điều này, cần phải có 


Orbiter được phóng lên năm 
1998, các nhà khoa học đã 
hy vọng sẽ biết được hành 
tỉnh này thực sự trông như 
thế nào. Tuy nhiên, họ đã 


nhiều nỗ lực của ngành vật lý và... nhiều tiền. 
Phải mất sáu tháng mới đến được Hỏa tỉnh và 
ngân ấy thời gian để trở về. Các chuyến bay 
không người lái đến Hỏa tỉnh đã thành công và 
cung cấp cho các nhà khoa học nhiều kiến thức 


mắc phải một sai lầm ngớ Qả lu học : l 
về hành tỉnh ở gần chúng ta nhất. 


ngẩn. Họ đo đạc các khoảng 
cách bằng đơn vị bộ (feet) SI 


và dặm (mile), trong khi 

chiếc máy tính điều khiển /) 
tàu trong không gian lại 

tính toán bằng đơn vị thước Khoảng cách giữa Trái đất và Hỏa tỉnh 
(mét) và cây số (kilômé9). thay đổi tùy theo vị trí của chúng ở từng thời 
Hậu quả là tàu thăm dò đã điểm trong cuộc hành trình quanh Mặt trời. 
một đi không trở lại! Khi ở gần nhau nhất, hai hành tinh này cách 
nhau 56 triệu km. Khoảng cách xa 

nhất giữa chúng là 400 
triệu km. Cho nên, một 


Đáng để bạn biết 


».Ố chuyến đi lên Hỏa 
Tàu Climate Orbiter được >. tỉnh luôn phải tính 
thiết kế để đo đạc thời tiết ` toán kỹ từ nhiều 
sóc: pụ8 . v. “Ha 010 đit | năm trước. 
các vùng địa cực của nó. Tuy — * Ì 
nhiên, người ta đã mất liên / 
na... A 
qạc võ tuyến với tdu nảy. ö“õø 


1- lì Tàu thăm dò: Phi thuyển nhỏ không người lái. 


http://tieulun.hopto.org 


Năm 2001, NASA phóng phi thuyền mang tên 
Genesis. Đó là một chuyến du hành dài 3 năm 
vào sâu trong không gian nhằm thu thập 20 
microgram (một migrogram bằng 1/1.000.000 
gram) “bụi vũ trụ”, tức một lượng bụi chỉ nặng 
bằng vài hạt cát. Phi thuyền đã hoàn thành sứ 
mệnh. Nó cất mẫu thu thập và quay đầu về Trái 
đất để bàn giao mẫu lại cho các nhà khoa học. 


Tháng 9 năm 2004, những giây cuối cùng của dự 
án Genesis dài đăng đẳng đã trở thành thảm họa. 
Chiếc dù của phi thuyền không chịu bật ra. Tàu 
bị rơi ở sa mạc Utah ở Hoa Kỳ và vỡ toang do va 
chạm. Các hạt bụi vũ trụ bị thất lạc! 


Hai xe tuần hành lớn bằng chiếc mô-tô bốn 
bánh đã quần đảo trên Hỏa tỉnh từ năm 2004 
và chụp rất nhiều ảnh. Ảnh dưới đây cho thấy 
s‡* bụi, đá (bên phải) trên Hỏa tỉnh và vỏ tàu đổ 
bộ có kích thước bằng chiếc lều. Đây là một 
thành công hiếm có, một chuyến đi mỹ mãn 
đến Hỏa tinh. 


Bạn có biết? 


NASA lên kế hoạch đưa 
các phi hành gia trở lại 

Mặt trăng để xây một căn 
cứ trung chuyển cho các 
chuyến đi lên Hỏa tỉnh. Đây 
sẽ là chuyến du hành đầu 


tiên lên Mặt trăng kể từ 


năm 1972. Tiến sĩ Michael 
Griffin của NASA tuyên bố: 
“Chúng ta sẽ trở lại Mặt 
trăng trước năm 2020 và 
mở rộng sự hiện diện của 
loài người xuyên suốt Hệ 
Mặt trời và cả bên ngoài.” 


llạf đin fantÏ [atf 


⁄ M 77 3 


Ngày nay, trong hầu hết mọi ngôi nhà, bạn chỉ cần 
bật một phát là có ngay ánh sáng, điều hòa, quạt... 


Bạn có biết? 


Chỉ cần cắm dây vào ổ, bạn có thể sử dụng nguồn 
năng lượng mà các nhà khoa học đã nghiên cứu 
Vào những ngày khô, tĩnh suốt hàng thế kỷ: điện năng, Chỉ mới cách đây 150 
SIÊN¡:gÊ !DIð 261035 6 la xa năm, đó còn là thứ mà chăng ai nghe nói đến. 

CD NGU051040 0 UY. Kế từ khi loài người nhìn thấy sấm chớp hoặc 
của chúng ta. Nó gây ra tỉa chạm phải cá điện, họ đã tìm cách tạo ra, tích tụ 
lửa nhỏ phóng từ chúng ta và kiểm soát điện năng. Nhờ những cố gắng này 
đến các vật bằng kim loại 
như xe hơi hay nắm cửa, 
hoặc thậm chí cơ thể của 


mà ngày nay chúng ta mặc nhiên thừa hưởng 
điện năng mà chẳng cần phải suy nghĩ. Trong quá 
khứ, người ta từng nghĩ rằng sấm sét là lời răn 
người khác. Vào những ngày 


Sổ tiep 2 ši của Thượng đế. Họ không sao giải thích nổi vì cớ 
âm thấp, khí ẩm mang điện 


In tu01Á2 là Noo gì một mảnh vải được chà xát lại hút được lông 
đi nên nó không tích tụ 


cua chim. Và họ cũng không thể hiểu nổi khi quần áo 
Đi 


ai đó lại phát tia lửa li ti và nổ lách tách vì tĩnh 


điện. 


Cỗ máy tạo tĩnh điện 
đầu tiên được Otto von 
Guericke (1602 - 1686) 
phát minh năm 1663. Nó 
gồm một quả cầu bằng 
sulfur vàng được cho cọ 
xát với một miếng đệm, 
tạo ra những tia lửa Cỗ ; 
máy này do đó có tên gọi 
là máy ma sát. 


; ), lhu Năng lượng: Khả năng vận hành và làm việc gì đó. 
đà TT ) Ma sát: Chà xát một vật bằng một vật khác. 


http://tieulun.hopto.org 


VY \ N 


Năm 1746, giáo sư vật lý người Hà Lan Pieter van 
Musschenbroek tình cờ phát hiện ra cách tích tụ 


Tin nổi không? 
nguôn năng lượng điện bí ẩn này. Ong lấy một "mẽ. 


người Đức Ewald von Kleist 
cho chiếc máy phát điện của 


sợi dây nối chiếc máy ma sát dẫn ra một vại nước. 
Do không thấy chiếc máy phát tia lửa, người trợ 
tá CHa Dhệ chạm vào sợi dây và bị giật một phát ông tiếp xúc với cây đình 
chết điểng bởi điện chứa trong vại. cắm vào nút bần của một 


Musschenbroek đích thân thử và cũng bị như chiếc chai. Ông bị giật bắn 
vậy. Ông viết: “Cú giật mạnh đến mức cơ thể tôi khi chạm vào cây đỉnh. Ông 


rung bắn lên, cứ như bị sét đánh.” Ông là người không hiểu vì sao, nhưng 
đầu tiên công bố phát hiện của mình về việc tích g4 chiếc chai đã tích 
tụ điện. Chiếc vại được đặt tên là vại Leyden, theo tụ điện. Kleist phát hiện điều 
này trước một chút so với khi 

Musschenbroek phát hiện 


vại Leyden. Nhưng do không 


tên của thành phố nơi ông sinh sống. 


Vại Layden của nhà khoa NÓ công bố nên ông để mất vị trí 
học này được làm bằng  ‡ 

một lọ nước có nhúng so2 

một que đồng vào đó. 


“người phát hiện đầu tiên”. 


Đáng để bạn biết 
Vại Leyden là tiền thân của 
chiếc tụ điện (thiết bị để tích 
trữ điện). Nó hoạt động cũng 
giống như bình ắc-quy, nhưng 
lại là một vại thủy tỉnh phủ một 
lớp tráng kim loại bên ngoài, và 
một lớp tráng khác bên trong. 


Tĩnh điện: Điện ở yên một chỗ hoặc phóng dưới dạng tia sáng chứ không chảy đều. 
Tụ điện: Thiết bị để tích †ụ điện. 


Giật dây chuyền 


Năm 1750, nhà vật lý người 
Pháp Jean-Antoine Nollet 
(1700 - 1770) đã chứng 
minh rằng điện có thể 
truyền từ người này sang 
người khác. Ông bảo một 


toán lính cùng ông nắm tay 


nhau khép thành một vòng 
tròn, rồi ông cảm lấy vại 
Leyden. Một cú giật điện đã 
lần lượt lan qua tất cả mọi 
người. Sau này, Nollet còn 
làm thí nghiệm đó trên 700 
tu sĩ và họ đã “nhảy dựng 
lên như những vũ công 
ba-lê.” 


Nollet làm nhiều thí 
nghiệm chứng tỏ dòng 
điện có thể đi qua cơ thể. 
Trên ảnh thể hiện bản 
thân Nollet (thứ hai từ 
trái sang) đang cầm vại 
Leyden. 


Nhiều nhà khoa học cũng biết rằng điện thắp 
sáng có thể làm chết người, thế mà họ vẫn cứ 
thí nghiệm với dòng điện trong các phòng thí 
nghiệm của họ. Một số người phải trả giá đắt để 
học được rằng điện có thể nguy hiểm như thế 
nào. 5inh mạng của các nhà vật lý cũng bị đe 
dọa khi họ chế tạo ra những cỗ máy phát điện 
hay trữ điện. 
9Í 
ỷ : 
Đáng để bạn biết 
Ngay cả một dòng điện nhỏ cũng 
có thể gây chết người, như khi ta chạm vào 
một sợi dây nối vào nguồn điện. Điện giật 
làm cho cơ co giật, tim đập nhanh. Nó có thể 
gây phỏng hay gây đột tử. Khi đi qua cơ thể, lộ 
trình của dòng điện luôn rất nóng, và phỏng 
điện có thể xảy ra trên suốt lộ trình này, bao 
gồm phần da mà dòng điện đi vào và đi ra. 


Dòng điện: Luồng di chuyển của điện. 


Benjamin Franklin (1706 - 1790) là nhà khoa học 
Mỹ nổi tiếng nhất thời đó. Ông bị cuốn hút bởi 


hiện tượng điện, nhưng không hiểu nó lắm. Ông 
gọi nó là “lửa điện” và cho rằng đó là một dạng 
lưu chất vô hình. Nhiều người cho rằng ông bị 
khùng nên mới tiến hành các “thí nghiệm dở hơi”. 
Franklin viết cho một người bạn sau một phen 
hoảng vía, kể lại việc ông vừa làm và không bao 
giờ muốn lặp lại. Ông đang sử dụng hai chiếc vại 
thủy tinh lớn chứa một lượng “lửa điện” ngang 
với 40 chai nhỏ, và tình cờ chạm phải sợ dây nối. 
Franklin mô tả có một chớp lóe “rất lớn” và một 
tiếng nổ giòn “nghe to như tiếng súng”. Nơi ông 
chạm phải lửa điện còn lưu một vết phỏng rộp có 
kích cỡ bằng nửa viên đạn súng lục. 


Trong một thí nghiệm năm 
1750, Franklin phát hiện rằng 
kim sắt có thể lấy điện tích 
trong quả cầu kim loại. 


Hàng chống giật 


Ngày nay, các nhà khoa học 
đã biết rất rõ làm cách nào 
chống điện giật. Họ đeo 
những bao tay, mặt nạ và 
ủng đặc biệt. Đôi khi họ mặc 
trang phục che khắp người 
bằng kim loại để tự bảo vệ. 
Loại trang phục này dẫn điện 
ra khỏi cơ thể. 


Bạn có biết? 


Một tia sét có thể chứa 
năng lượng đủ để nướng 
160.000 lát bánh mì. luy 
nhiên, nó chỉ kéo dài có 


1/10.000 giây, cho nên nếu 
bạn muốn trét bơ thì xin 


nhanh tay lên! 


Benjamin Franklin và con 
trai đã may mắn mà sống 
sót trong thí nghiệm nguy 
hiểm của họ với tia sét. 
Nhiều nhà khoa học đã 
không may như thế. 


Benjamin Franklin ngờ rằng sét chẳng qua chỉ là 
những tia xẹt điện khổng lồ, nhưng ông muốn 
chứng minh điều đó. Năm 1752, ông cùng người 
con trai 21 tuổi đã tiến hành một thí nghiệm liều 
lĩnh. Họ dong một con diều cho bay lên giữa bão 
táp. Dây diều bằng kim loại bắt một tia sét nhỏ 
và dẫn nó xuống một vại Leyden để trữ lại. Thí 
nghiệm thành công và cho thấy rằng sét cũng là 
năng lượng điện. 
Franklin sau đó đã phát minh ra cột thu lôi hay 
cột dẫn sét — một cột bằng đồng có tác dụng dẫn 
sét xuống mặt đất, tránh nó đánh xuống các tòa 


Một số nhà khoa học khác đã bắt chước thí 
nghiệm thu sét của Franklin, nhưng lại đi đến 
những kết quả không giống như ông. Một năm 
sau, nhà khoa học người Nga Georg Richmann 
đã tìm cách thu sét bằng một sợi dây dẫn vào 
phòng thí nghiệm trong nhà của ông. Sợi dây 
này nối vào một thanh sắt có treo một chậu nước 
chứa mạt sắt. Ông còn trang bị cả một đồng hồ để 
đo lượng điện. 

Khi cơn bão đến gần, Richmamn quan sát đồng hồ. 
Bất chợt, một tia lửa màu xanh và trắng phóng ra 
từ thanh sắt, bắn thẳng vào đầu Richmamn. Một 
tiếng nổ lớn phát ra trong phòng và ông ngã lăn 
ra chết. Thí nghiệm kết thúc. 


Thả diều trong bão 


Thả diều trong bão là cực kỳ 
nguy hiểm. Hơn 150 năm 
sau thí nghiệm của Franklin, 
một nhà khoa học người 
Thụy Điển tên Ole Engelstad 
đã bị sét đánh chết do thả 
diều trong bão. Thí nghiệm 
năm 1909 của ông chỉ là một 
trong vô số thảm họa khi thả 
diều trong bão. 


Engelstad lẽ ra đã phải 

lên thuyền đi cùng bạn 
ông, nhà thám hiểm Roald 
Amundsen, nhưng ông lại 
bị sét đánh chết. Tên ông 
đã được đặt cho một ngọn 
núi gần Nam cực. 


Đến đầu thế kỷ 19, các nhà khoa học đã biết cách 
tạo ra tĩnh điện bằng cách cọ xát một số vật liệu, 


Những khoảng khắc 
dựng tóc 


biết cách trữ điện trong vại Leyden. Họ cũng biết 


: rằng sấm sét chẳng qua chỉ là một dạng bột phát 
Tĩnh điện có thể làm tóc 


của bạn dựng đứng được 
đấy! Tĩnh điện có thể được 
tạo ra bởi máy phát và trữ 


của điện năng và điện có thể chảy thành dòng 
trong một sợi dây dẫn, làm cho nó nóng lên. Tuy 
vậy, họ vẫn chưa biết cách khai thác dòng điện 


để tạo ra năng lượng. 
trong một vòm kim loại. Ai l 6 u06 


mà chạm vào vòm thì điện Năm 1820, tại Đan Mạch có một người tên Hans 
sẽ chạy lên tóc người đó. Vì Christian Oersted đã phát hiện ra rằng dòng 
từng sợi tóc đều nhận tĩnh điện có thể làm dịch chuyển kim của một la bàn 
điện nên chúng xô đẩy nhau từ. Điều này có nghĩa là dòng điện có thể tạo 
khiến cho tóc dựng đứng. ra lực từ. Trước đó, không ai 

biết các hiện tượng điện 


và từ có liên hệ mật 


thiết với nhau. Đó là 
cả một sự đột phá 
ghê gớm. 


Michael Faraday đã đem 
đến nhiều bước tiến trong 
hiểu biết của chúng ta về 
dòng điện. Ông là một .. 
trong những nhà thực 
nghiệm vĩ đại nhất trong 
lịch sử khoa học. 


llìu Lực từ: Lực vô hình có thế cảm nhận gắn một nam châm hoặc một 
tỪ dây dẫn có dòng điện chạy qua. 


http://tieulun.hopto.org 


Michael Faraday (1791 - 1867) là nhà khoa học 
người Anh đã tiến hành nhiều thí nghiệm điện 
dẫn đến những thành quả vĩ đại. Lúc đó, người 
ta đã biết rằng dòng điện có thể tạo ra từ trường, 
nhưng Faraday còn tin rằng từ trường cũng có 
thể tạo ra được dòng điện. Ông chứng minh 
được điều này vào năm 1831 - một cột mốc quan 
trọng của khoa học. Nó dẫn đến sự ra đời của 
máy phát điện, một cỗ máy có thể tạo ra dòng 
điện không đổi. 

Năm 1836, Faraday đã chứng minh rằng người 
ta có thể được bảo vệ khỏi tia điện nếu ngồi bên 
trong một chiếc lồng kim loại. Thay vì đi vào 
trong lồng, điện sẽ chảy dọc các thanh xà. Ngồi 
trong lồng tuy sợ thật đấy, nhưng lại rất an toàn. 


Máy phát điện: Máy †ạo ra dòng điện 
Pin: Thiết bị tạo ra dòng điện nhờ hóa chất. 


Bạn có biết? 


Năm 1800, nhà vật lý người 
Ý Alessandro Volta (1745 — 
1827) đã tạo ra một thiết bị 
mới mà ông gọi là pỉn điện. 
Những kim loại và hóa chất 
khác nhau được cho tiếp 
xúc nhau có thể tạo ra dòng 
điện. Phát hiện này dẫn đến 
sự ra đời của bình ắc-quy, 
mặc dù các nhà phát minh ra 
nó phải mất đến hàng trăm 
năm mới hoàn thiện được 
nó. Đơn vị volt trong điện 
học xuất phát từ tên của 
Volta. 


Lồng Faraday hiện 
đại có cùng nguyên lý 
như thiết kế nguyên 

ø — thủy của Faraday. Các 
*ˆ”_ thanh xà dẫn điện đi, 
nhờ đó mà người ngồi 

bên trong được an 
toàn. 


Người bạn bay 


Edison còn chơi nhiều trò 

kỳ quái khác nữa. Khi còn 
bé, ông đã dụ một người 
bạn nuốt thuốc bột nhuận 
tràng (một loại thuốc sủi 
bọt khi hòa với nước). Edison 
nghĩ rằng bọt bong bóng sẽ 
tạo khí trong bao tử khiến 
bạn của ông bay lên không. 
Không có chuyện đói Về sau, 
Edison còn quên cả đám cưới 
của ông do quá bận bịu với 
việc phát minh. 


Đáng để bạn biết 
Dòng điện di chuyển với tốc độ ánh 
sáng, tức khoảng 300.000km/giây. Có 
nghĩa nó di chuyển quanh Trái đất 7 lần 
trong chưa đầy một giây. 


Thomas Alva Edison (1847 - 1931) là một trong 
những nhà phát minh người Mỹ vĩ đại nhất mặc 
dù ông đã từng thử nghiệm những ý tưởng kỳ 
đị và quái đản nhất. Từ khi lên mười, ông đã lập 
ra một phòng thí nghiệm ngay trong phòng ngủ 
của mình. Tuy còn bé như thế, ông đã quan tâm 
đến tĩnh điện. Cho nên ông đã cột đuôi hai con 
mèo lại và chà sát thật nhanh lên lông chúng. 
Không có gì xảy ra cả! May thay cho hai chú mèo 
vì thí nghiệm này có thể trở nên nguy hiểm và 
độc ác. 


Năm 1871, chú rể Thomas Edison 
đã bị cô dâu Mary lôi cổ ra khỏi 
các thí nghiệm khoa học để 
chàng và nàng làm lễ cưới. 


Sự hiếu kỳ của Edison diễn ra không ngơi nghỉ 
trong suốt cuộc đời ông và đã dẫn đến vô vàn 
phát minh. Năm 1877, ông phát minh ra bóng 
đèn thắp sáng có thể cháy lâu hơn bất cứ bóng 
đèn nào trước đó. Ông đã mất hai năm làm thí 
nghiệm trên nhiều loại vật liệu có thể phát sáng 
khi dòng điện đi qua. Trong các vật liệu này có cả 
tóc của chính ông, sợi sơ dừa, lông ngựa, sợi rơm, 
và dây câu cá. Cuối cùng, ông sử dụng sợi bông 
được gia công đặc biệt để làm đèn thắp sáng. 


Năm 1881, Edison chế ra một máy phát điện lớn 
có thể thắp sáng 1.200 ngọn đèn cùng một lúc. 
Máy phát được đặt trong trạm năng lượng đầu 
tiên của thành London. Năm kế tiếp, ông khai 
trương chiếc máy phát điện lớn đầu tiên của Hoa 
Kỳ, đặt tại trạm Pearl Street ở Manhattan, New 
York. 


Một ngôi sao điện 
lực khác 


N/901919)019001901010019)0115140) 
của mình tại Hoa Kỳ, Nikola 
Tesla (1856 - 1943) cũng 
tiến hành các thí nghiệm 
điện của ông. Ông đã thắp 
C-)I196-16101919)0f9/2111921019) 
dòng điện đi qua... chính cơ 
thể của ông! Cuộn Tesla mà 
ông phát minh ra năm 1891 
được sử dụng trong máy 
phát thanh (radio), truyền 
hình (tivi) và các thiết bị điện 
khác. Tesla đãng trí đến mức 
ông thường xuyên đi vòng 
quanh nhà mình vài ba lần 
mới nhớ bước vào trong. 


Cuộn Tesla khổng lồ 
thời hiện đại này tạo 
ra 60 tia điện mỗi 
giây với công suất 
hơn một triệu volt. 


Ïq0 úII 


Cơn ác mộng của 
Newton 


Năm 1692, lsaac Newton 
đang viết một cuốn sách về 
ánh sáng và màu sắc. Trong 
lúc ông đi khỏi, con chó của 
ông làm đổ cây nến lên trên 
các giấy tờ. Công trình nghiên 
cứu về ánh sáng suốt nhiều 
năm đã tiêu tan theo ngọn 
lửa. Newton chán nản đến 
mức ông bỏ luôn việc nghiên 
cứu khoa học trong hai năm. 
Phải mất hơn 10 năm nữa 


ông mới viết lại được cuốn 


sách của mình, và nó đã ghi 
dấu một bước tiến lớn trong 
khoa học về ánh sáng. 


Newton đã ngưng làm khoa 
học một thời gian sau khi 
các bản ghi chép của ông 

bị cháy. Nhưng cuối cùng 
rồi ông cũng đã hoàn tất 
cuốn sách mang tên Opticks 
(Quang học) của mình vào 
năm 1704. 


Đa 
—— lu 


lẽ | tỪ 


Đôi khi vật lý có vẻ như điên rồ chỉ vì nó nghiên 
cứu những thứ mà mắt ta không thấy được. Từ 
lâu, các nhà khoa học đã chỉ nhận biết được tác 
động của những lực như trọng trường, lực điện, 
lực từ, nhưng họ chẳng thể nào quan sát được 
chúng bằng kính hiển vi. Họ cũng đã cố tìm hiểu 
xem ánh sáng, âm thanh và các “sóng” khác di 
chuyển như thế nào trong không trung. Mặc dù 
không thấy được các sóng đó di chuyển ra sao, 
họ vẫn đi đến một số phát hiện khoa học kỳ thú. 


NỈ 


Đáng để bạn biết 
Sóng là chuyển động của các lực điện và từ hoặc 
chuyển động của các hạt trong những chất như 
không khí và nước. Khi sóng di chuyển, nó mang 
theo năng lượng từ nơi này sang nơi khác. 


Lăng kính: Khối thuỷ †inh hoặc nhựa trong với các bể mặt phẳng đa giác. 


VY \ ` 


Từ nhiều thế kỷ qua, các nhà khoa học đã cố tìm 1... 

s... „ q n gia son: „ Nhà vô địch tốc độ 
hiểu ánh sáng di chuyển như thể nào và tại sao nó 
có nhiều màu sắc khác nhau như vậy. Bên cạnh 


các nghiên cứu về trọng trường và chuyển động, Ánh sáng là thứ di chuyển 


Isaac Newton còn nghiên cứu cả ánh sáng. Ông nhanh nhất trong vũ trụ. Nó 
rọi ánh sáng Mặt trời qua một lăng kính (khối di chuyển dưới dạng sóng 
năng lượng nhỏ với vận tốc 

300.000km mỗi giây. Ánh 


thủy tỉnh tam giác) và phát hiện ra rằng nó được 
tạo ra từ nhiều màu sắc. Ông đã nêu ra những 
sáng Mặt trời phải mất đến 8 
phút mới đi đến Trái đất. Nếu 
bạn lái xe mô-tô đi đến Mặt 
trời với tốc độ 110km/giờ, 
thì bạn sẽ phải mất 150 năm 
Khoảng một trăm năm sau mới xuất hiện một mới lên được tới đóI 
nhà khoa học người Anh khác dám tranh cãi 
lại những ý tưởng của Newton. Thomas Young 


câu hỏi đại loại như: “Làm cách nào ta có thể 
thấy được ánh sáng từ cách xa nhiều dặm trong 
bóng tối?” Ông tin rằng ánh sáng đi chuyển trong 
không khí dưới dạng những dòng hạt nhỏ. 


(1773 - 1829) rọi một tia sáng qua hai lỗ 


nhỏ trên một màn hình và nhận được 
một mẫu những dải sọc. Điều này 
khiến ông nghĩ rằng ánh sáng di 
chuyển trong không khí dưới 
dạng sóng. 


Quá chính xác! 


Khi Newton rọi một tia sáng qua 
lăng kính, ông thấy nó tách ra 
thành nhiều màu như những 
sắc cầu vồng. Hiệu ứng tương tự 
cũng diễn ra khi rọi ánh sáng lên 
chiếc đĩa CD hay DVD ngày nay. 


Thế giới âm thanh luôn cuốn hút các nhà khoa 
học. Nhưng chỉ khi phát hiện ra cách vận hành 
và di chuyển của âm thanh trong không khí, họ 
Ghi lại âm thanh mới triển khai được máy điện thoại, các thiết bị 
ghi âm và máy phát thanh (radio). 


Bạn có thể nào hình dung Từ thế kỷ 16, Leonardo đa Vinci đã mô tả âm 
cuộc đời này sẽ ra sao nếu 


thanh đi chuyển giống như sóng. Năm 1600, 
không có âm nhạc trên các 


thiết bị bấm nút? Thomas 

Edison đã thử nghiệm một 
máy ghi âm vào năm 1877. 
Ông gọi nó là phonograph Nhà vật lý người Đức Heinrich Hertz đã tiến 


Galileo đã nghiên cứu sự rung động của dây đàn 
để tạo ra âm thanh. Năm 1687, Isaac Newton đã 
công bố một báo cáo khoa học về âm thanh. 


(máy hát). hành các nghiên cứu trên sóng vô tuyến. Năm 


1887, ông đã truyền được chúng đi nhiều mét. 
Nhà khoa học người Ý Guglielmo Marconi đã 
thắc mắc liệu có thể nào truyền sóng vô tuyến 
đi xa hơn nữa trong không khí. Năm 1899, ông 
chế ra bộ phát tín hiệu để truyền đi những tín 
hiệu vô tuyến (hay còn gọi là “không dây”) từ 
Anh sang Pháp. Chẳng bao lâu sau, loài người 


đã chuyển được âm thanh thành tín 


SG 
Trong máy phonograph 
của Edison, sóng âm làm — \ 
rung động một chiếc kim, \ Ạ X nh 
ÄHiatg hội nôn Ầ thu vô tuyển, nơi tín hiệu được 
sóng lên một khối hình _ ...% | chuyển ngược lại thành 
trụ. Khi chiếc kim đi lại | âm thanh. 

qua rãnh soi này, nó sẽ | 
làm rung một ống phễu / 
gắn vào thiết bị và phát — / 
ngược lại âm thanh. “l 


hiệu vô tuyến và truyền đi những 
khoảng cách rất xa đến các bộ 


V llìu Bộ thu: Thiết bị thu nhận sóng vô †uyến. 


š. 7) w 


http://tieulun.hopto.org 


Tin nổi không? 


Ngày nay, ta đã có công nghệ bắt tín hiệu vô 
tuyến ngay... trong miệng của mình! Một điện 
thoại tí hon bắt tín hiệu vô tuyến có thể gắn vào 00085500 Ú 
răng. Các rung động sẽ đi theo xương hàm lên 
đến tai để truyền đi một thông điệp tức thời. Một Sóng âm có thể làm vỡ cả 
số người thậm chí còn bắt cả tín hiệu âm thanh kính. Một số ca sĩ nhạc kịch 
trong ổ trám răng. sở hữu chất giọng cực cao 
có thể làm vỡ ly thủy tỉnh 
\l chỉ bằng một nốt nhạc duy 


Ũ Ä nhất phát vào chiếc mi-crô ở 
Đáng để bạn biết kế bên. Cảnh báo: nhạc mở 


lớn không chỉ làm vỡ kính 
mà còn làm thủng cả màng 
nhĩ đấy! 


Sóng âm di chuyển trong không khí với vận 
tốc khoảng 330m/giây, tức chậm hơn một 
triệu lần so với ánh sáng. Sóng làm màng nhĩ 
rung động và não diễn dịch lại các rung động 
này thành những âm thanh mà ta nghe được. 


Âm thanh cực lớn có thể 
làm những chất như thủy 
tỉnh rung động mạnh đến 

mức vỡ ra thành từng 
mảnh. 


( />S\ 
Màng nhĩ: Lớp màng trong tai rung động khi âm thanh đập vào. i 39 ì 


Rung động: Chuyển động rung, thường diễn ra rất nhanh. 


Wilhelm Röntgen đang làm 
Is141019180/))0)981/9)0199)019)019) 
thí nghiệm tối mù thì hình 
ảnh rùng rợn của bộ xương 
bàn tay chợt hiện lên trên 
màn hình. Một số người có 


Khoa học rùng rợn 


lẽ đã hoảng chạy, nhưng 


Wilhelm gan lì đã nén sợ, cố 
tìm hiểu xem đó là gì. Và điều 
đó đã làm cho khoa học thay 


đổi vĩnh viễn. 


Sự tình cờ đã mang lại một phát hiện quan trọng 
vào năm 1895. Một đêm nọ, nhà vật lý người 
Đức Wilhelm Röntgen (1845 - 1923) thấy màn 
hình phát sáng trong phòng thí nghiệm của ông 
khi ông đang tạo ra tia lửa trong một chiếc ống. 
Ông thấy hình đáng xương của ông trên màn 
hình. Một tia bí ẩn nào đó đã đi xuyên qua bàn 
tay của ông. Do không biết tia kỳ lạ này là gì, ông 
đơn giản gọi nó là tia X, tức “tia lạ”. 


NÌÌ 


P_ Đáng để bạn biết 


Tia X là sóng điện từ không thể 
nhìn thấy. Ánh sáng là một dạng 
năng lượng tương tự nhưng sóng 
của nó có thể thấy được và sóng 
của nó dài hơn so với tia X. Các 
sóng vô tuyến cũng là sóng điện 
từ có bước sóng thậm chí còn dài 
hơn nữa. 


Withelm Röntgen nghiên cứu 
một bệnh nhân trẻ qua máy tia 
X (hay còn gọi là máy X quang). 
Năm 1901, ông được trao giải 
thưởng Nobel Vật lý nhờ phát 
hiện của mình. 


Màng phim nhiếp ảnh: Lớp màng phim làm hiện những sắc màu nhờ 
các biến đổi hóa học. 


~<} 


Không thể tin vào mắt mình, Wilhelm sử dụng 
màng phim nhiếp ảnh để ghi hình. Ông gọi vợ 
ra và yêu cầu bà đưa cao tay lên. Ông nhận được 
ảnh xương tay của bà cùng với chiếc nhẫn cưới 
và... không có chút thịt nào. Tia X là một phát 
hiện lớn bởi lẽ nó cho thấy điều gì đang xảy ra 
phía bên trong cơ thể. Chỉ trong vòng một năm, 
các bác sĩ đã có những hình ảnh đầu tiên của 
những khúc xương bị gẫy bên trong cơ thể, mặc 
dù đến lúc đó vẫn chưa ai biết tia bí ẩn kia là tia gì. 
Ngày nay, các bác sĩ thậm chí có thể quan sát 
được cả mạch máu trong cơ thể bệnh nhân bằng 
cách tiêm vào họ một hóa chất làm hiện hình qua 
tia X. Ảnh X quang động còn có thể ghi lại trên 
video. Sự tình cờ may mắn của Wilhelm Röntgen 
đã cứu vô số mạng người kể từ đó. 


cv 
-Ö- =## 


Tế bào: “Viên gạch” cơ bản kiến †ạo nên vật sống. 


Những sóng nguy 
hiểm 


Nhà vật lý người Ba Lan 
Marie Curie (1867 - 1934) 
biết rằng tia X có thể giết 

một số tế bào ung thư. Tuy 
nhiên nó cũng có thể làm 
tổn hại một số tế bào thông 
thường. Marie đã nhận nhiều 
giải thưởng cho những phát 
hiện quan trọng của bà, 
nhưng về sau bà đã chết 

vì ung thư, mà nguyên do 
cũng chính là vì bà làm việc 
quá nhiều với các tia nguy 
hiểm. Việc chụp X quang 
ngày nay tại các bệnh viện 
luôn được giám sát chặt chẽ 
để tránh các tổn hại. 


Vào khoảng năm 1900, 
trước khi nổi tiếng, Marie 
Curie làm việc cùng Pierre, 
chồng bà, trong phòng thí 
nghiệm đầu tiên của họ, 
một căn nhà kho tồi tàn. 


Vật lý và những 
bữa ăn nhanh 


Ngày nay, một nhà bếp hiện 
đại không thể nào thiếu 


chiếc lò vi ba để hâm nóng 


thức ăn trong tích tắc. Vi 
sóng làm cho nước và chất 
béo trong thực phẩm rung 
động nhanh đến mức tạo 
ra nhiệt, nhanh chóng hâm 
nóng thực phẩm. 


Đáng để bạn biết 
Vi sóng là năng lượng điện từ, giống 
như tia X và sóng vô tuyến. Sóng 
của chúng dài hơn sóng ánh sáng, 
nhưng ngắn hơn và mang nhiều 
năng lượng hơn sóng vô tuyến. 


lilu 
tỪ 


Trong Chiến tranh thế giới lân thứ hai, các nhà 
khoa học đã triển khai một thiết bị để do thám 
vị trí máy bay địch trong đêm. Thiết bị này sử 
dụng sóng vô tuyến và có tên gọi là ra-đa. Nó 
gồm một linh kiện có tên là magnetron để truyền 
đi những tín hiệu năng lượng cao với sóng ngắn 
(còn gọi là vi ba hay vi sóng). Sau đó, vào năm 
1946, nhà khoa học người Mỹ Percy Spencer 
đang thí nghiệm với một ống magnetron thì 
ông chọt có một cảm giác kỳ lạ. Thò tay vào túi 
quần, ông cảm nhận một thứ gì đó nong nóng và 
nhơm nhớp thay vì thỏi sô-cô-la quen thuộc. Vĩ 
sóng đã làm chảy thỏi sô-cô-la. 


Í lò vi ba đầu tiên mang nhãn 

hiệu Raytheon Radarange đã 

\ ra mắt công chúng. Nấu một 

\ bánh kẹp thịt hamburger chỉ 
_ còn mất có 15 giây! 


Ra-đa: Hệ thống dọ thám và định vị vật thể, dùng sóng vô †uyến hay vi sóng. 


Magnetron: Máy sử dụng năng lượng điện và †ừ để †ạo ra vi sóng. 


http://tieulun.hopto.org 


Năm 1947, một trong những ` 


Khi Percy cầm một bịch ngô đứng cạnh một máy 
magnetron, từng hạt ngô bỗng phình to và nổ 
thành viên lùi xùi. Đó chính là bỏng ngô! Ông để 
một trái trứng cạnh máy magnetron thì vỏ trứng 
nút ra. Ông gọi một nhà khoa học khác đến xem 
thì quả trứng bất chợt nổ tung, bắn lòng đỏ nóng 
hổi choe choét trên khuôn mặt sửng sốt của hai 
khoa học gia. 


Nếu dùng năng lượng vi ba nấu được quả trứng 
nhanh như thế thì các thực phẩm khác tại sao 
không? Spencer bèn bắt tay vào việc chế tạo chiếc 
lò vi ba. Đó là một chiếc lò đồ sộ, cao gần 2 mét, 
nhưng nó hoạt động tốt. Tuy 


nhiên, phải mất nhiều năm  ~.... 
*ạ 


nữa các lò vi ba mới thu 
nhỏ được kích thước để 
xâm nhập được vào nhà 
bếp gia đình. 


Điện thoại di động bè. 
dùng sóng ngắn năng 
lượng thấp. Nó được 
tạo ra sau rất nhiều 
nghiên cứu vật lý từ x 
hàng trăm năm trước. ⁄ 1 


Bức xạ: Phát xạ năng lượng ở dạng sóng hay hạt. 


Bạn có biết 


Điện thoại di động phát và 
nhận tín hiệu ở dạng sóng 
ngắn năng lượng thấp. May 
mà thiết bị này không nấu 
luôn đầu của bạn khi bạn 
gọi điện thoại! Dù vậy, vẫn 
có những e ngại về việc 
dạng bức xạ điện từ này có 
thể gây tác hại cho não. 


IlfIII (la, IIIJdtJ dU 0d ïTldÏ 5a 


/ “ˆ< 


Môn vật lý điên rồ và đôi khi rùng rợn ấy vẫn tồn 
tại dai dẳng và khỏe mạnh cho đến tận ngày nay. 
Những ý tưởng lớn và khoa học kỳ quái vẫn là 
những thứ song đôi trong các phát minh hiện tại 
lẫn các dự án tương lai. 

Albert Einstein (1879 - 1955) 
là nhà vật lý mang ba quốc 
tịch Đức, Thụy Sĩ và Hoa Kỳ 
và có một tài năng toán học 


Trong một trăm năm qua, tên tuổi của Albert 
Einstein đã lan truyền khắp thế giới. Những ý 
tưởng dị thường của ông về vật lý đã làm thay 
xuất chúng... mặc dù các bài Mọi cách nghĩ EHEEBE báu khoa học vẽ ánh sáng, 
về năng lượng, về khối lượng, và về thời gian. 


tập toán thời tiểu học của l 
Nhiều nhà khoa học gọi Einstein là thiên tài. 


ông đã từng bị cho điểm 
kém. Do lúc bé ông đọc Năm 1905, Einstein công bố “thuyết tương đối” 
không được tốt nên một số của ông. Nó chỉ ra rằng một vật thể di động có thể 
thầy giáo cho rằng trí tuệ thay đổi kích cỡ và khối lượng tùy theo vận tốc 
ông ở dưới mức trung bình của nó. Ngay cả thời gian cũng có thể đi nhanh 
và ông sẽ chẳng bao giờ hơn hay chậm hơn. Tuyệt vời! Quả là một ý tưởng 
thành đạt. Họ đã lầm tol đột phá! 


Z k 
Hơn 50 năm sau khi Einstein ` 
từ trần, ông vẫn là một trong : \ 
số những nhà khoa họchiếm "°*%* | 
hoi được hầu hết mọi người | 
Ề biết đến. y 
__ .” 
` lhu Khối lượng: Tổng lượng vật chất có trong một vật thể. 


Š l) tỪ Tương đối: Phụ thuộc hay liên quan với cái khác. 


http://tieulun.hopto.org 


Từ năm 1905 đến năm 1925, Einstein đã làm thay 
đổi nhận thức của các nhà khoa học về tự nhiên, 
từ hạt nguyên tử nhỏ bé cho đến vũ trụ bao la. Các 


Tin nổi không? 


nghiên cứu của ông đã dẫn đến một ngành khoa Mặc dù rất thông minh, 
học kỳ thú có tên gọi là vật lý hạt nhân. Cùng Einstein cũng nổi tiếng hay 


vật lý hạt nhân, các nhà khoa học phát hiện ngày đãng trí. Có lần ông đã đi 
càng nhiều điều và họ nhận ra rằng, khi “chẻ nhỏ lạc và phải gọi điện cho cô 
nguyên tử” nó sẽ nhả ra một lượng năng lượng 4 h0 0á 
khổng lồ. cho phép các nhà khoa học 
nghiên cứu não của ông khi 

nào ông qua đời. Cho nên 
sau khi ông từ trần ở tuổi 76, 
não của ông đã được tách ra 

làm 240 phần để quan sát. 


Einstein không chắc lắm về triển vọng của năng 
lượng hạt nhân. Năm 1932, ông nói: “Không có 
một chỉ đấu cỏn con nào rằng sẽ có lúc nào đó 
ta sở hữu được năng lượng hạt nhân. Điều đó có 
khác chỉ là nguyên tử cứ muốn chẻ là chẻ được.” 
Khá thú vị là não của ông lớn 
hơn chừng 1/6 so với bộ não 
trung bình. 


Ít ra lần này Einstein đã sai lầm. Hầu hết điện 
năng sử dụng ngày nay là năng lượng hạt nhân. 


Ý tưởng tạo ra điện năng 
trong các trạm năng lượng 
nguyên tử xuất phát từ các 

công trình nghiên cứu của 

Albert Eistein và các nhà 

vật lý khác. 


Vật lý hạt nhân: Một nhánh của vật lý nghiên cứu về cấu †rúc nguyên tử. I (= 
Ồ < 
BC TC 


bˆ 


Nỗi kinh hoàng hạt 
nhân 


Vật lý hạt nhân đã dẫn đến 
một số diễn biến đáng sợ. 
Năm 1945, đô đốc William 
Leahy của Dự án Bom 
Nguyên tử Hoa Kỳ tuyên bố: 
M° 900 0-)2--14019)0i9009-1919)i0) 
nổ. Tôi nói điều đó với tư 
cách một chuyên gia về gây 
nổ.” Vài tháng sau đó, bom 
nguyên tử đã nổ. Ngày nay, 
nhiều quốc gia đã sở hữu 
vũ khí hạt nhân. Chúng có 
thể hủy diệt những lãnh thổ 
rộng lớn và giết chết hàng 
[210 69)00016)9/9)) 


Các nhà vật lý đã tạo ra vô 


số những máy móc và đồ vật 


hữu dụng, nhưng họ cũng 
đã tạo ra một vũ khí khủng 
khiếp là bom nguyên tử. 


lil\ 


Tìm câu trả lời cho nhu cầu năng lượng thế giới 
là một vấn đề nan giải trong suốt nhiều năm 
qua. Có những rủi ro về ô nhiễm, về cạn kiệt 
nguồn nhiên liệu hóa thạch, và cả những tai nạn 
hạt nhân khủng khiếp. Ngày nay, các nhà vật lý 
phải đối diện với những câu hỏi như: Thế giới sẽ 
lấy năng lượng từ đâu trong phần còn lại của thế 
kỷ 21? Liệu có thể nào dùng không khí để chạy 
xe hay làm ra điện từ sóng biển? 


Trong thập niên 1980, các nhà khoa học ở bang 
Utah, Hoa Kỳ, đã bắt tay vào nghiên cứu chế tạo 
năng lượng rẻ tiền và dễ kiếm. Họ tuyên bố đã 
giải được bài toán năng lượng thế giới thông qua 
một lĩnh vực vật lý có tên gọi là “phản ứng hạt 
nhân lạnh”. 


Nhiên liệu hóa thạch: Các nguồn nhiên liệu như than đá, dầu hỏa, và 
khí đốt vốn hình thành bên trong Trái đất trong một thời gian dài †ừ 
thực vật và xác động vật bị chôn vùi. 


http://tieulun.hopto.org 


Ai cũng bàng hoàng về việc năng lượng có thể 
được tạo ra bằng cách nối kết các nguyên tử ở 
trạng thái lạnh thay vì chẻ nó ra khi ở trạng thái 
nóng để tạo năng lượng hạt nhân. Đó quả là một 
đột phá vĩ đại. Nhưng rồi các vấn đề bắt đầu xuất 
hiện. Hóa ra các nhà khoa học đã mắc sai lầm khi 
tiến hành thí nghiệm. Họ đã không thể nào lặp 
lại được những kết quả ban đầu. Vật lý vẫn có 
những sai lầm! 

Một số nhà khoa học vẫn bất đồng với nhau về 
các vấn đề năng lượng, ô nhiễm và Trái đất nóng 
lên. Hầu hết chuyên gia nói rằng việc đốt nhiên 
liệu làm cho hành tinh chúng ta nóng lên, làm tan 
băng ở địa cực khiến cho mực nước biển dâng 
cao. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng ô nhiễm khói 
đang ngăn ánh Mặt trời và đần dần sẽ làm Trái 
đất lạnh đi, bắt đầu một thời kỳ băng hà mới. Ai 
đúng, ai sai? Chỉ biết rằng các nhà vật lý ngày 
nay có rất nhiều vấn đề lớn để giải quyết. 


Ô nhiễm: Gây tổn hại thiên nhiên bằng hóa chất, hạt bụi hay rác. 


Stanley Pons và Martin 
Fleischmann tuyên bố phát 


hiện một nguồn năng lượng 
kỳ thú thông qua hiện tượng 
“phản ứng hạt nhân lạnh”. Họ 


đã sai lầm. 


Ngay cả những lĩnh vực vật 
lý tiên tiến nhất cũng có 
thể sai lầm khi con người 
mắc sai lầm. Những tai nạn 
hiểm nghèo vẫn cứ diễn ra 
bất chấp những biện pháp 
an toàn được cho là hoàn 
hảo nhất tại các nhà máy 
năng lượng hạt nhân. Năm 
1986, vụ nổ nhà máy hạt 
nhân Chernobyl ở Ukraine 
đã ảnh hưởng đến hầu hết 


miền Bắc châu Âu. Ngày 
nay, nhiều người vẫn bị 
ảnh hưởng bởi những bức 
xạ độc hại từ vụ nổ này. 


Đôi khi những thứ bị coi là “khoa học giả tưởng 
ngu ngốc” lạt trở thành khoa học thực tế. Việc 
Các nhà vật lý đã phát triển người ta có thể bỏ tiền mua suất đi nghỉ mát 
những ứng dụng laser hiện trong không gian nghe cứ như một chuyện đùa, 
đại rất lý thú, vốn từng nhưng nó lại là sự thật. 

chỉ được hình dung trong 

các câu chuyện khoa học 

giả tưởng. Tia laser là một Năm 2005, nhà du lịch không gian người Mỹ 
dạng đặc biệt của ánh sáng Gregory Olsen đã thực hiện chuyến du lịch 10 
(LASER là chữ viết tắt của ngày đến ISS (International Space Station, Trạm 
Light Amplification by the Không gian Quốc tế) trên một phi thuyền Nga. 
Stimulated Emission of Olsen là khách du lịch đầu tiên đến ISS. Ông đã 
Radiation, - Khuếch đại Ánh phải trả 1,1 triệu bảng Anh cho chuyến đi này. 
sáng bằng Kích thích Phát xạ Olsen tham gia cuộc nghiên cứu về hiện tượng 
của Bức xa). Laser được dùng “say không gian” và các thí nghiệm y học. 
trong đĩa CD và DVD, 

khoan nha khoa, 

phẫu thuật y 


học, máy cắt kim 
loại tốc độ cao, 
các thiết bị đo 
đạc và nhiều máy 
móc khác. 


Nhà du dịch vũ trụ Gregory Olsen (trái) 
tuyên số sau chuyến đi của ông: “Tôi | 
không ngờ nó lại tràn ngập niềm vui và 
sự kỳ thú đến như vậy. Nhất là lần đầu 
tiên trong đời, tôi chứng kiến cảnh Mặt 
trời mọc và lặn từ không gian. ” 


( : llìu Thiên thạch: Một trong hàng ngàn vật thể giống như những hành †inh 


tỪ nhỏ †rong không gian. Chúng có kích cỡ †ừ vài mét đến vài kilômét. 


^ 


Tin hay không thì tùy, nhưng có thể bạn sẽ sớm có 
một áo khoác tàng hình! Các nhà khoa học Nhật 
Bản đã tạo ra một áo khoác khiến người ta không 
thể “nhìn” trực tiếp thấy người mặc nó. Khoác nó 
vào, bạn sẽ trở nên “vô hình”. Vải áo khoác này 
được làm từ vật liệu phản xạ có tráng một lớp hạt 
nhỏ. Nó khiến cho máy ảnh đưa khung cảnh phía 
sau người mặc áo lên phía trước. Hiệu ứng này 
làm cho người mặc bị lẫn sau khung cảnh phía 
sau và biến mất. Bạn sẽ sớm mua được áo khoác 
này tại các cửa hàng (với điều kiện bạn phải thấy 
được nó!). 

Còn gì nữa mà khoa vật lý kỳ dị và đôi khi điên 
rồ có thể làm kế tiếp? 


Máy laser: Thiết bị tạo ra một dạng ánh sáng mạnh và thuần khiết. 
Phản xạ: Sự phản hồi khỏi bể mặt của sóng ánh sáng hay âm thanh. 


Vật lý 
sẽ cứu Trái đất? 


Một số nhà khoa học cho 
rằng một thiên thạch sẽ va 
vào Trái đất vào năm 2036. 
Thiên thạch Apophis có bề 

rộng 390 mét có thể sẽ va 

vào hành tỉnh chúng ta, gây 
ra một vụ nổ lớn và những 
tổn thất to lớn. Liệu máy 
laser có thể được sử dụng 
để ngăn nó? Một “đòn giáng 
laser” lên thiên thạch lạnh 
băng này có thể làm cho khí 
nhả ra, đuổi thiên thạch ra 
xa khỏi Trái đất. Hú víal 


Liệu tia laser bắn từ Mặt trăng 


có xua được thiên thạch lớn 
kế tiếp khỏi va vào Trái đất? 


Biôn nll0I VdÏ ÌỤ 


400TCN  Democritus phát triển lý thuyết cho rằng vật chất được tạo 
thành từ những hạt nhỏ mà ông gọi là äf01n0s. 

250TCN_ Archimedes phát triển các nguyên lý về sự nổi và đòn bẫy. 

1086 Nhà khoa học Trung Hoa Thẩm Quát (Shen Kua) đưa ra mô 
tả đầu tiên về la bàn từ. 

1480 Leonardo da Vinci nghiên cứu hiện tượng phản xạ ánh sáng 
và thiết kế “cỗ máy biết bay”. 

1604 Johannes Kepler công bố tác phẩm lớn của ông về quang học 
(khoa học ánh sáng). 

1609 Galileo Galilei tự chế ra kính viễn vọng và khởi đầu chuỗi các 
phát hiện, bao gồm bốn mặt trăng của Mộc tỉnh, các miệng 
núi lửa trên Mặt trăng và những “chiếc cán” trên Thổ tỉnh mà 
thật ra là những vành của nó. 

Otto von Guericke phát minh ra máy phát tính điện. 


Isaac Newton bắt đầu nghiên cứu các định luật trọng trường 


và chuyển động. Ông cũng nghiên cứu cả về ánh sáng và 


những màu sắc của nó. 

1745-46 Độc lập với nhau, Ewald von Kleist và Pieter van 
Musschenbroek cùng phát minh ra vại Leyden. 

1752 Benjamin Franklin tiến hành thí nghiệm thả điều nổi tiếng 
của ông, chứng minh sét là hiện tượng điện. 

1783 Một trong những quả cầu khí nóng của anh em nhà 
Montgolfier lên được đến độ cao 1,5km. 

1800 Alessandro Volta phát minh ra pin Volta, một dạng sơ khai 
của bình ăc-quy. 


Michael Faraday phát minh ra máy phát điện. 


http://tieulun.hopto.org 


George Cayley chế ra tàu lượn mang theo người. 

James Clerk Maxwell chứng minh sóng điện từ di chuyển 
với vận tốc ánh sáng. 

Thomas Edison phát minh ra bóng đèn thắp sáng. 

Heinrich Hertz dự báo về sự tồn tại của các sóng vô tuyến và 
chỉ một năm sau đã dò ra được chúng. 

Nikola Tesla thiết kế thành công máy phát điện xoay chiều. 


Guglielmo Marconi truyền được tín hiệu vô tuyến đi 30km 
từ đảo Isle o£ Wight đến Dorset (Anh). 


Thomas Edison phát minh ra ắc-quy trữ điện. 

Anh em nhà Wright thực hiện chuyến bay bằng máy bay có 
người lái đầu tiên. 

Albert Einstein đưa ra lý thuyết tương đối hẹp. 

Thomas Edison phát triển phim ảnh có âm thanh đầu tiên. 
Robert Goddard phóng tên lửa đầu tiên dùng nhiên liệu 
lỏng. 

Phi hành gia đầu tiên đi bộ trên Mặt trăng. 

Công ty IBM tung ra máy tính cá nhân (PC) đầu tiên. 

Các nhà thiên văn phát hiện một chùm sao cách Trái đất 
134 tỉ năm ánh sáng. Đó là những vật thể xa nhất nằm ngoài 
rìa của “vũ trụ thăm dò được”. 


Công ty Apple tung ra thiết bị nghe nhạc iPod. 


Các nhà khoa học chế tạo ra con mắt nhân tạo kích cỡ bằng 
đầu kim chứa 8.500 thấu kính, có thể sử dụng trong các máy 
ảnh siêu mỏng hoặc để chế tạo các vi mạch dò ánh sáng dành 
cho người mù. 


r4 


lau tiIm hi0u tôm 


/ 


Họ nói gì? 


“Vũ trụ không chỉ kỳ lạ hơn 
tưởng tượng của chúng ta 
mà còn kỳ lạ hơn cả khả năng 
tưởng tượng của chúng ta.” 
Nhà thiên văn người Anh 
Arthur Eddington (1882 — 
1944) 


“Cái đó để làm quái gì?” Bình 
luận của kỹ sư trưởng bộ 
phận Tiến bộ Tin học thuộc 


công ty máy tính khổng lồ 
IBM về vi mạch đầu tiên. 


Ngày nay, vi mạch đã là 
thành phần nòng cốt trong 
tất cả các thiết bị điện tử. 


lillu 
tỪ 


Nếu thông thạo tiếng Anh, bạn hãy vọc Internet 
để tìm hiểu thêm về lịch sử vật lý, xem hình ảnh 
các nhà vật lý nổi tiếng và các công trình của họ. 


Bạn có thể dùng các công cụ tìm kiếm như 
tưưu.ahoolieans.c0n 
tUtUi0.Q006Ïe.C0 


Hay đặt câu hỏi trên 
tUtUt0.1Sk.CƠH 


Hãy gõ những từ như 

se - Galileo Galilel 

se Trọng trường 

se. Lịchsửánh sáng 

s® - Du lịch không gian đầu tiên 
se Diện 

s® - Albert Einstein 


Hãy xem các trang web nói về cuộc đời và sự 
nghiệp của Benjamin Franklin như 
tưtưu.ushistor.orelfranklin 


Hãy tìm kiếm những tin tức mới nhất về không 
gian và các đề tài liên quan đến NASA tại 
tưưu.nasa.e0u|audience|forkidslhome|index.html 


http://tieulun.hopto.org 


Bạn có thể tìm hiểu thêm những điều kỳ thú và Tiếng ồn gây khó 
những câu chuyện hấp dẫn trong khoa học và vật chiu cho trẻ 


lý học qua các cuốn sách sau: 


Chính quyền Anh vừa tung 
ra một thiết bị mới phát âm 
thanh tần số cao để giải tán 

các băng nhóm thiếu niên 

hay tụ tập quậy phá ở một 
số góc phố. Thiết bị này 
được đặt tên là STD (Sonic 
Teenage Deterrent, Ngăn trở 
Thiếu niên bằng Âm thanh). 
Nó phát ra những tiếng rít 
tân số khoảng 80 decibel mà 
chỉ có trẻ dưới 20 tuổi mới 
nghe thấy được do tai thính 
nhạy hơn. Người lớn tuổi sẽ 
82bi không nghe thấy gì cả. STD 


5 È khó chịu đến mức phải bịt 
X tai và... đi chỗ khác chơi. 


sựy 
- VŨ TRỤ bệ v thường làm cho thiếu niên 


‹t4z: tưới hí 


Bộ phát: Thiết bị phát tín hiệu vô tuyến. 


Bộ thu: Thiết bị thu nhận sóng vô †uyến. 


Bức xạ: Phát xạ năng lượng ở dạng sóng hay 
hạt. 


Chất dẫn: Chất tải điện hay nhiệt. 


Chiêm tính: Ngành phi khoa học, nghiên cứu 
về tác động của các ngôi sao lên đời sống và 
các mối quan hệ của con người. 


Công thức: Quy trình hay quy luật được mô Tả 
bằng các con số, chữ cái và ký hiệu. 
Dòng điện: Luồng di chuyển của điện. 


Hệ Mặt trời: Hệ thống hành †inh, Mặt trăng 
và các vật thể khác xoay quanh Mặt trời. 


Lăng kính: Khối thuỷ †inh hoặc nhựa †rong 
với các bể mặt phẳng đa giác. 

Lực: kéo hay đẩy, làm cho đổ vật di động 
hoặc đổi hướng. 

Lực đẩy: Lực xô, khiến vật thể di chuyển. 


Lực từ: Lực vô hình có thể cảm nhận gần một 
nam châm hoặc một dây dẫn có dòng điện 
chạy qua. 

Lý thuyết: Ý tưởng tổng quát để giải thích sự 
vận hành của điều gì đó. 


Ma sát: Chà sát một vật bằng một vật khác. 


Magneton: Máy sử dụng năng lượng điện và 
†ừ để †ạo ra vi sóng. 


Màng nhĩ: Lớp màng trong tai rung động khi 
âm thanh đập vào. 


Màng phim nhiếp ảnh: Lớp màng phim làm 
hiện những sắc màu nhờ các biến đổi hóa 
học. 

Máy laser: Thiết bị tạo ra một dạng ánh sáng 
mạnh và thuần khiết. 


NASA: (Viết tất của National Aeronautics 
and Space Administration) Cơ quan Hàng 
không và Không gian của Hoa Kỳ, chịu trách 
nhiệm về các chương trình không gian của 
nước này †ừ năm 1958. 


Năng lượng: Khả năng vận hành và làm việc 
gì đó. 

Nguồn điện: Nguồn năng lượng mạnh mà †a 
sử dụng khi nối dây điện vào ổ cắm tường. 
Nguyên tử: Cấu thành nhỏ nhất của vật chất 
Nhà thiên văn: Nhà khoa học chuyên nghiên 


cứu về các vì sao, Mặt trăng, hành tinh và các 
vật thể vũ †rụ khác. 


Nhiên liệu hóa thạch: Các nguồn nhiên liệu 
như than đá, dầu hỏa, và khí đốt vốn hình 
thành bên trong Trái đất trong một thời gian 
dài từ thực vật và xác động vật bị chôn vùi. 
Ô nhiễm: Gây tổn hại thiên nhiên bằng hóa 
chất, hạt bụi hay rác. 

Phản xạ: Sự phản hồi khỏi bể mặt của các 
sóng ánh sáng hay âm thanh. 


http://tieulun.hopto.org 


Phi hành gia: Người du hành trong không 
gian. 


Pin: Thiết bị tạo ra dòng điện nhờ hóa chất. 
Ra-đa: Hệ thống dọ thám và định vị vật thể, 
dùng sóng vô tuyến hay vi sóng. 

Rung động: Chuyển động rung, thường diễn 
ra rất nhanh. 

Tàu thăm đò: Phi thuyền nhỏ không người lái. 
Tế bào: “Viên gạch” cơ bản kiến tạo nên vật 
sống. 

Thiên tài: Người có tài năng xuất chúng. 
Thiên thạch: Một trong hàng ngàn vật thể 
giống như những hành tinh nhỏ †rong không 


gian. Chúng có kích cỡ từ vài mét đến vài 
kilômét. 

Tính chất: Những đặc tính, đặc điểm như 
cứng hay mềm. 


Tĩnh điện: Điện ở yên một chỗ hoặc phóng 
dưới dạng tia sáng chứ không chảy đều. 


Tụ điện: Thiết bị để †ích tụ điện. 


Tỷ trọng: Lượng vật chất trong một thể tích 
nhất định. 


Vật chất: Chất tạo thành †ừ nguyên †ử và các 
hạt tương tự. 


Vật lý hạt nhân: Một nhánh của vật lý nghiên 
cứu về cấu †rúc nguyên tử. 


Vật lý thiên văn: Nhánh khoa học chuyên 
thực hiện các đo đạc vật lý và hóa học tiến 
hành trên các ngôi sao và các vật thể lớn 
khác †rong không gian. 


Thuốc nhuận tràng: Một loại thuốc giúp cho 
việc tiêu hóa. 


Albert Einstein 4, 44 

Albrecht Dùrer 6 

Alessandro Volta 33 

âm thanh 36, 38, 39, 49 

ánh sáng 5, 16, 17, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 44, 
48, 49 

Archimedes 8, 9 

Aristotle 6 


Benjamin Franklin 29, 30 
bom nguyên tử 46 
bức xạ 43, 47, 48 


chiêm tỉnh 12, 13 

chuyển động 5, 7, 10, 13, 17, 
22, 36, 37, 39 

cột thu lôi 30 

cuộn Tesla 35 


đòng điện 28, 32, 33, 34, 35 
Ewald von Kleist 27 


Galileo Galilei 12 
George Cayley 20 
Guglielmo Marconi 38 


hạt nguyên tử 4 
Heinrich Hertz 38 
hệ Mặt trời 10, 25 
Hỏa tỉnh 24, 25 


Isaac Newton 1ó, 17, 22, 36, 
37,38 


Johannes Kepler 11, 12 


khinh khí cầu 19 
khối lượng 44 
kính viễn vọng 12, 13, 22 


lăng kính 3ó, 37 
lò vi ba 42, 43 
lực 5, 14, 16, 17, 18, 32, 36 


magnetron 42, 43 

Marie Curie 4l 

ma sát 26, 27 

máy bay 5, 15, 19, 20, 21, 42 
máy phát điện 27, 28, 33, 35 
Michael Faraday 32, 33 
Montgolfer 19 


năng lượng 2ó, 27, 28, 30, 32, 
33, 35, 36, 37, 40, 42, 
43, 44, 45, 46, 47 

NASA 22, 23, 25 

nguyên tử 4, 5, 7, 45, 46, 47 

nhà thiên văn 11, 22 

Nicolaus Copernicus 10 

Nikola Tesla 35 


Otto von Guericke 26 


Percy Spencer 42 

phản ứng hạt nhân lạnh 4ó, 
47 

phản xạ 49 

phi thuyển 22, 23, 24, 25, 48 

phonograph 38 

Pieter van Musschenbroek 27 


pin 33 
quang học 36 


ra-đa 42 
Robert Goddard 22 


sóng 36, 37, 38, 39, 42 


tàu thăm dò 24 

tên lửa 5, 18, 22, 23, 24 
thiên thạch 48, 49 

Thomas Edison 34, 38 
thuyết tương đối 44 

tia laser 48, 49 

tiaX 40, 41 

tĩnh điện 26, 27, 32, 34 

tín hiệu vô tuyến 38, 39 
trọng lực 5, 7, 15, 1ó, 17, 20 
trực thăng 18 

từ 32, 33, 3ó, 40, 42, 43, 46 
tụ điện 27 

Tycho Brahe 11, 12 

tỷ trọng 8, 9 


vại Leyden 27, 28, 30, 32 
vận tốc 14, 22, 37, 39, 44 
vật lý hạt nhân 45, 46 
vật lý thiên văn 12 
Vincent De Groof 21 

vi sóng 42 


Wilbur Wright 20 
'Wilhelm Röntgen 40, 41 
'William Thomson 21 


http://tieulun.hopto.org 


VẬT LÝ NGỚ NGẦN 


John Townsend 


Nguyễn Tuấn Vũ dịch 


Chịu trách nhiệm xuất bản: NGUYÊN MINH NHỰT 
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN THẾ TRUẬT 
Biên tập: THU NHI 
Bìa: BÍCH PHƯƠNG 
Sửa bản in: NHẬT VI 
Trình bày: VAN HẠNH 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 
161B Lý Chính Thắng - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh 
ĐT: 39316289 - 39316211 - 38465595 - 38465596 - 39350973 
Fax: 84.8.8437450 - E-mail: nxbtre@hcm.vnn.vn 
'Website: http://www.nxbfre.com.vn 


CHI NHÁNH NHÀ XUẤT BẢN TRẺ TẠI HÀ NỘI 
Số 21, dãy A11, khu Đầm Trấu, p. Bạch Đằng, q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 
ĐT: (04037734544 - Fax: (04)35123395 
E-mail: chinhanh@nxbtre.com.vn 


http://tieulun.hopto.org 


